NAMKHAINORBU 


SỐNG TRONG THAM THIÊN CHU KỲ 
NGÀY VÀ ĐÊM 


Nơi Người Ta Tiến Bộ Theo Con Đường Của Yoga 
Bồn Nguyên 


Một bản văn cốt lõi về thực hành Đại Toàn Thiện 
Dịch & biên tập & giới thiệu bởi John Myrdhin Reynolds 


THIỆN TRI THỨC 


The Cycle of Day and Night Namkhai Norbu 
Station HIII Press 1987 
SÓNG TRONG THAM THIÊN CHU KỲ 
NGÀY VÀ ĐÊM 
Việt dịch: Trùng Hưng và An Phong 
NXB: THIỆN TRI THỨC-2003 
t(tebook()gmail.com 


MỤC LỤC 


TỐT NƠI ĐẠT) s.á2rt0ic2icbt 20902007 60000101280100/x9 6e 5 
GIỚI THTE TU su 254 126 6uảx 0à 060104116 tôn tt GA đit 9 
CHÚ THÍCH CHO GIỚI THIỆU ......................... .--- 47 
CHU KỶ NGÀY VÀ ĐỀM.........................--- 2-2 se: 51 
PHÁC HỌA CHỦ ĐỀ CỦA BẢN VĂN................... 69 
CHÚ THÍCH BẢN VĂN CĂN CỨ TRÊN BÌNH 
GIẢNG MIỆNG CỦA NAMKHAI NORBU........ VÀ| 
ĐÔI NÉT TIÊU SỬ CỦA TÁC GIẢ........................ 127 
VÊ.DICN G t66610290/2(Q006/60x2 14a sàn 135 
THUẬT NGỮ NHỮNG TỪ KỸ THUẬTT............... 136 


CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM (TIỀNG TẠNG!).......... 143 


LỒI NÓI ĐẦU 


Bản văn này, có tựa đề tiếng Tây Tạng là gDod-ma ï 
rnal- byor gyi lam khyer nyin míshan 'khor-lo-ma, được 
Namkhai Norbu Rinpoche viết trước một cuộc nhập thất 
do ngài hướng dẫn ở Cộng Đồng Dzogchen của Conway, 
Massachusetts, tháng Mười, 1983. Trong bộ Longde của 
những giáo lý Dzogchen, có tìm thấy những giáo huấn của 
Garab Dorje về thực hành tham thiền liên tục cả ngày và 
đêm như thế nào. Bản văn này là một toát yêu những thực 
hành ấy. 


Theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng, Garab Dorje là 
VỊ thầy nhân loại đầu tiên của hệ thống Dzogchen thực hành 
tham thiền. Từ Dzogchen của Tây Tạng thường được dịch 
là “Đại Toản Thiện” và ở Tây Tạng nó tiêu biểu tỉnh túy 
của những giáo lý Phật giáo. Garab DorJe sanh ở xứ 
Udidiiyana tây bắc Ấn Độ và đã nhận sự trao truyền 
Dzogchen trực tiếp từ Vajrasattva, phương diện Báo thân 
của Phật quả. Vajrasattva đã nhận sự trao truyền trực tiếp 
tâm qua tâm từ Phật Bốn Nguyên Samantabhadra (Phổ 
Hiền). Từ Garab Dorje, Dzogchen được truyền cho 
Manjusù-rimitra, và từ vị này đến Buddhajnana và 
Srisimiha. Trong thế kỷ thứ tám, sự trao truyền những lời 
dạy Dzogchen được Guru Padmasambhava, Vimalamitra 


6| SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 
và dịch giả Vairocana đem vào Tây Tạng. 


Từ thời của những vị thầy ở trên, những giáo lý 
Dzogchen đã được truyền từ thầy qua trò không dứt đoạn. 
Trong hệ thống Nyingma Tây Tạng, Dzogchen hay còn gọi 
là Atiyoga được xem là thừa thứ chín trong chín thừa Phật 
giáo. Nhiều vị thầy lỗi lạc thuộc bốn phái chính của Phật 
giáo Tây Tạng, trong đó có những nhân vật nổi bật như 
Dalal Lama thứ Năm, Karmapa thứ Ba, và Drugpa Padma 
Karpo đã thực hành công khai những giáo lý này. Nhiều vị 
khác đã thực hành chúng một cách bí mật. Bởi thế, chắc 
rằng Dzogchen không phải là một tài sản đặc biệt của phái 
nào, vả thực ra những giáo lý này vượt khỏi mọi giới hạn 
nhánh phái, văn hóa hay quốc gia. 


Dzogchen gắn liền với sự liễu ngộ trong kinh nghiệm 
trực tiếp trạng thái bổn nguyên của cá nhân, bản tánh không 
điều kiện của tâm. Bản tánh này của tâm siêu vượt những 
nội dung riêng biệt của tâm, tức là những tư tưởng khởi lên 
trong tâm, chúng phản chiếu sự quy định về tâm lý, văn 
hóa và xã hội của người ta. Người ta có thể phân biệt tương 
tự giữa tắm gương có khả năng phản chiếu tự nhiên bẩm 
sinh với những hình bóng phản chiếu xuất hiện trong đó. 
Sự trình bày Dzogchen ở đây, gỡ khỏi những giới hạn ấy, 
theo truyền thống Rimed hay không bộ phái của những vị 
thầy vĩ đại gần đây của miền đông Tây Tạng, như Jamyang 


LỜI NÓI ĐẦU l7 


Khyentse Wangpo, Jamgon Kongtrul, Chogyur Lingpa vả 
Adzom Drugpa. 


Những chữ số trong bản dịch để chỉ những câu kệ trong 
bản Tây Tạng. Những chú thích sau bản dịch được xếp đặt 
phù hợp theo đó. Những chú thích này rút ra từ bình giảng 
của Namkhai Norbu Rinpoche ở kỳ nhập thất Conway, 8-9 
tháng Mười 1983. Vào thời gian đó, Norbu Rinpoche nói 
băng tiếng Ý, trong khi Kennard Lipman và John Shane 
dịch bình giảng sang tiếng Anh. 


Cuối cùng, dịch giả bản văn muốn được cám ơn Dr. 
Kenmnard Lipman và ông John Shane trong việc phụ giúp 
dịch bản văn này ra tiếng Anh thích hợp. Nó cũng muốn 
cám ơn nhiều thành viên của Cộng Đồng Dzogchen ở 
Conway đã tham dự vào công trình này bằng cách này hay 
cách khác. Mong rằng bản dịch này tỏ ra có lợi lạc thực 
tiễn cho mọi người đọc nó. 

SARVA MANGALAM. 


John Myrdhin Reynolds 


GIỚI THIỆU 


Bản văn gDod-ma”i rnal-“byor gyi lam khyer nyIn 
mtshan “khor-lo-ma, hay “Chu Kỳ của Ngày và Đêm, nơi 
người ta tiến theo Con Đường của Yoga Bồn Nguyên”, của 
Namkhai Norbu Rinpoche, không phải là một giới thiệu có 
tính học thuật về Dzogchen; nó cũng không phải là một 
luận văn về triết học của Dzogchen hay một nghiên cứu về 
văn học rộng lớn của Dzogchen ở Tây Tạng. Đúng ra nó là 
một upade§a, một giáo lý về những điểm cốt lõi của thực 
hành Dzogchen. Nó giải thích với sự chính xác lớn lao, chì 
tiết mà ngăn gọn, làm thế nào thực hành tham thiền liên tục 
suốt ngày và đêm. Theo truyền thống, một upadesa là một 
giáo huấn miệng bí mật được nói riêng bởi thầy cho những 
học trò đã cam kết thệ nguyện với con đường chứng ngộ. 
Một upadeéa như vậy được rút từ kinh nghiệm cá nhân của 
một vị thầy đã thành tựu, đã tự mình đạt được một mức độ 
dứt khoát của chứng ngộ trong thực hành, trong đó ngài đề 
cập một số điểm cốt lõi, cả lý thuyết lẫn thực hành, trực tiếp 
liên hệ đến sự thực hành và kinh nghiệm của thiền giả. 

Namkhai Norbu Rinpoche là một vị thầy thành tựu như 
vậy. Sanh trong một gia đình quý tộc ở Derge miền đông 
Tây Tạng, ngải nhận được sự giáo dục kinh viện tính tế 
nhất, cụ thê là của phái Sakya của Phật giáo Tây Tạng”). 
Hơn nữa ngài sớm được công nhận là một Lama tái hiện 


10 SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


thân hay tulku, ở đây là tulku của Adzom Dugpa (1842- 
1924), một vị thầy thuộc hàng nỗi tiếng nhất của Đại Toàn 
Thiện ở đông Tây Tạng vào lúc giao thời của hai thế kỷ. Về 
sau ngải được Gyalwa Karmapa thứ mười sáu và Palpung 
Tai Situ Rinpoche công nhận là tái hiện thân của Dugpa 
Pema Karpo danh tiếng (1527-1592), vị thầy và học giả 
đứng đầu phái Dugpa Kagyud của Phật giáo Tây Tạng. 
Nhưng tỉnh túy của Đại Toàn Thiện không tìm thấy trong 
cái học kinh viện cũng không đòi hỏi cấp bậc giáo phẩm. 
Đại Toàn Thiện siêu vượt khỏi mọi giới hạn trí thức và văn 
hóa như vậy. Cho đến khi ngài gặp Guru gốc (rtsa-ba°i bla- 
ma)®) của mình ngài mới hiểu được Đại Toàn Thiện có 
nghĩa gì theo kinh nghiệm trực tiếp và chứng ngộ cá nhân. 
Vị thầy này là Nyala Chang-chub Dorje (1826-1978), một 
Lama và y sĩ phái Nyingma là vị lãnh đạo tinh thần của một 
cộng đồng những hành giả cư sĩ trong một thung lũng hẻo 
lánh ở miền đông Derge. Từ thây, ngài đã nhận những trao 
truyền quan trọng nhất của ba bộ Semde, Longde và 
Mangagide. 


Chính từ kinh nghiệm cá nhân và chứng ngộ Đại Toàn 
Thiện mà bản văn nảy được viết ra. Nhưng ở đây cũng có 
một sự hòa trộn giữa truyền thống và kinh nghiệm cá nhân 
của vị thầy. Trong bộ Long-de của giáo lý Đại Toàn Thiện, 
có tìm thấy những giáo lý làm thế nào thực hành tham thiền 
liên tục cả ngày và đêm. Đặc biệt, có Byang chub sems bcos 


GIỚI THIỆU l 11 


thabs máor bsdus của Garab Dorje, vị mà theo truyền thống 
Phật giáo Tây Tạng là vị thầy con người đầu tiên của Đại 
Toàn Thiện trên hành tinh của chúng ta. Bản văn đây của 
Namkhai Norbu Rinpoche cho một toát yếu về những thực 
hành này. Dù bây giờ Đại Toàn Thiện được xem là thuộc 
về Phật giáo Tây Tạng, nói chung, nó còn chưa được biết 
nhiều ở Tây phương, cho nên ở đây cần nói một số điều 
liên quan đến vị trí của nó trong Phật giáo Tây Tạng và 


nguôn gôc của nó. 


Ở Tây Tạng, Đại Toàn Thiện theo truyền thống được 
xem là giáo lý cao nhất và tinh túy của đức Phật. Nó thường 
được liên kết với Nyingma, phái cô nhất của Phật giáo Tây 
Tạng, dù bản thân Đại Toàn Thiện vượt khỏi bất kỳ những 
giới hạn phân phái nào. Hơn nữa, việc đưa Đại Toàn Thiện 
vào Tây Tạng có trước sự sanh khởi những phái trong 
những người Phật giáo Tây Tạng. Những phái này chỉ có 
với sự đôi mới hoạt động dịch thuật từ tiếng SanskrIf sang 
tiếng Tây Tạng vào thế kỷ thứ mười một. Dù Đại Toàn 
Thiện thường được gắn kết với Nyingma, do vai trò của 
phái này là người chăm sóc những truyền thống thoát thai 
từ thời kỳ Cựu Dịch (thế kỷ 7-9), Đại Toàn Thiện thật ra 
không phải là một phái triết học. Đúng ra, nó là một con 
đường đến chứng ngộ trạng thái bổn nhiên của chúng ta, 
cái này thì vượt khỏi hiện hữu theo điều kiện, và như vậy, 


12I_ SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


nó không bị giới hạn bởi bất kỳ bối cảnh văn hóa hay lịch 
sử đặc thù nào. 


Từ Tây Tạng Dzogchen (rdzogs-pa chen-po) tương 
đương với từ Sanskrit Mahasandhi, và thường được dịch là 
“Đại Toàn Thiện”. Giáo lý này được gọi là Đại Toàn Thiện 
bởi vì nó tròn vẹn vả toàn thiện, hoàn hảo (rdzogpa) trong 
tự thân nó, không có cái gì thiếu trong nó, và bởi vì nó là 
đại (chenpo), theo nghĩa không có gì lớn hơn nó hay vượt 
lên nó. Nhưng một cách căn bản, tên Dzogchen không ám 
chỉ đến một lời dạy triết học giữa những lời dạy triết học 
khác, mà nói đến trạng thái bốn nhiên của cá nhân, Phật 
tánh vốn có sẵn của chúng ta, nó đồng nghĩa với bản tánh 
của tâm. Trong những Tantra Dzogchen, đặc biệt là những 
tantra của bộ Semde, trạng thái bổn nguyên này được biết 
là Bồ đề tâm, và trong ngữ cảnh nảy Bồ đề tâm có một 
nghĩa khác với trong hệ thống Kinh của Đại thừa. Trong 
những Kinh Đại thừa, Bồ đề tâm là ý định quyết tâm của 
Bồ tát đạt đến Giác ngộ tối thượng của một vị Phật vì lợi 
lạc và giải thoát tất cả chúng sanh khỏi sanh tử, chu kỳ 
không có chỗ bắt đầu của chết và tái sanh. Nhưng trong 
những Tantra Dzogchen, Bồ đề tâm có một nghĩa rất đặc 
biệt. 


Từ Bồ đề tâm chuyên dịch sang Tây Tạng, byang-chub 
sems, theo Dzogchen giải thích, byang là “thanh tịnh” từ 


GIỚI THIỆU l13 


lúc bắt đầu sơ thủy nhất (ka-dag); chub “toàn thiện”, nghĩa 
là, tự-toàn thiện một cách tự nhiên (Ihun-grub); và sems là 
“tâm” nghĩa là năng lực không ngăn ngại của lòng bị. Sự 
thanh tịnh bổn nguyên (ka-dag) và toản thiện (Ihun-grub) 
là hai phương diện của trạng thái bổn nguyên của cá nhân; 
trong bản tánh của tâm chúng hợp nhất không thể phân chia 
(dbyer-med). Những phương diện của trạng thái bổn 
nguyên có thê lập thành bảng sau theo hàm ý của chúng: 


tánh không |_ thanh tịnh 


Tỉnh túy š : Pháp thân 
(stong-pa | bôn nguyên 
(ngo-bo) . (chos-sku) 
ny1d) (ka-dag) 


. sáng tỏ `. 
Bản tánh toàn thiện tự : : 
quang s Báo thân 
(rang- : nhiên (Ihun- 
minh (long-sku) 
bzhin) grub) 
(gsal-ba) 


sự không hợp nhất bất `... 
Năng lực ` : . Hóa thân 
(thugs-rJe) Kó thui TH n (sprul-sku) 
BS, (ma“gagpa) | _ (dbyer-med) 





Trạng thái bốn nguyên là một nhất thể, nhưng đề nói về 
nó và sự biểu lộ của nó, chúng ta phân biệt ba phương diện 
này. Tĩnh Túy của tâm, nó là thanh tịnh bổn nguyên, là tánh 
Không, và đây là Pháp thân. Bản Tánh của nó là sáng tỏ 
quang minh, nó là tự-toản thiện, và đây là Báo thân. Năng 


14. SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


Lực của nó là không ngăn ngại và thắm khắp và đây là Hóa 
thân. Trạng thái bổn nguyên là bản tánh của tâm và cái này 
biểu lộ như là Tỉnh Túy, Bản Tánh và Năng Lực của nó. 


Mọi con đường tâm linh có thể được phân tích theo Nền 
tảng (gzh1), Con đường (lam), và Quả (“bras-bu) của nó. 
Trong trường hợp Thừa Nhân hay Hetu-yana, tức là hệ 
thống những Kinh điển Đại thừa, Nền tảng hay Căn cứ là 
Phật tánh vốn sẵn của chúng ta, Con đường là sự thực hành 
sáu ba la mật bồ thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định 
và trí huệ của Bồ tát trải qua ba vô số chu kỳ thời gian, và 
Quả là sự đạt đến Ba Thân, ba chiều kích của hiện hữu của 
một vị Phật. (4) Chúng ta nói đến thừa nguyên nhân ở đây 
vì có một nguyên nhân, Phật tánh vốn sẵn của chúng ta. 
Nhưng Phật tánh này chỉ là một cái gì tiềm năng, như hạt 
giống của một cây lớn ở trong đất. Nhiều điều kiện phụ, 
như mùa, mưa v.v... mới có thê làm nó nảy mầm, chín và 
thành quả. Theo cách đó, cần có sự tích tập công đức và sự 
tích tập trí huệ đề đưa Phật tánh vốn sẵn của chúng ta chín 
thành quả như là biểu lộ của Ba Thân. 


Tuy nhiên, trong trường hợp Dzogchen, quan điểm hoàn 
toàn khác. Ba Thân đã biểu lộ trọn vẹn như là bản tánh của 
tâm từ sơ thủy, dù nó không được nhận biết do những lớp 
che chướng của xúc tình và tri thức đã được tích tập — như 
mặt trời trong bầu trời có thể bị che ám bởi những đám 


GIỚI THIỆU l15 


mây. Dù chúng ta không thấy, nhưng mặt trời vẫn luôn luôn 
có mặt trong bầu trời, để khi những mây tan đi, mặt trời trở 
nên rõ ràng thấy được. Phật quả cũng như vậy; nó ở đó 
trong mọi thời gian, dù chúng ta không nhận biết nó. Dù 
không được nhận biết, Ba Thân đã sẵn đó từ vô thủy, biểu 
lộ trọn vẹn như là Tĩnh Túy, Bản Tánh và Năng Lực của 
tâm. Như thế chúng ta có thể nói rằng Nền tảng là Ba Thân, 
Con đường là Ba Thân và Quả là Ba Thân. Dzogchen tiêu 
biểu Thừa Quả hay Phalayana, nghĩa là kết quả đã hiện diện 
sẵn như là nguyên nhân. 

Trong Dzogchen, có một sự phân biệt rõ ràng và cốt yêu 
giữa bản tánh của tâm (sems nyid) và tâm (sems), tức là 
những tiến trình tư tưởng của chúng ta, dòng chảy không 
ngừng của những tư tưởng lan man (rnam-rtog) liên tục 
sanh khởi trong chúng ta. Chúng ta phải hiểu rõ sự khác 
biệt này nêu chúng ta muốn hiểu Dzogchen. Có một thí dụ 
truyền thông giúp chúng ta hiểu điều này. Bản tánh của tâm 
giống như một tâm gương được chùi sạch, trong khi những 
tư tưởng, xúc cảm, kích thích, cảm nhận, cảm giác v.v... cá 
nhân sanh khởi như những phản chiếu trong tấm gương 
này. Chữ zig-pa của Tây Tạng, mà chúng ta có thể dịch là 
tỉnh giác nội tại hay tánh giác hay hiện diện thanh tịnh, thì 
tương tự với khả năng phản chiếu bất cứ cái gì đặt trước nó, 
dù đẹp hay xấu. Cái đối nghịch với rig-pa, “tỉnh giác hay 
hiện diện”, là ma rig-pa, “vô minh” hay không có tỉnh giác. 
Với hiện diện và tỉnh giác chúng ta sống trong tình trạng 


16|_ SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


của tâm gương, có thể nói thế, trong khi với vô minh chúng 
ta sống trong tình trạng của những phản chiếu, nghĩ rằng 
bất cứ cái gì xuất hiện trước chúng ta là có bản chất và thật. 
Với tỉnh giác nội tại này chúng ta hiện hữu trong tình trạng 
của Phật quả, trong khi từ vô minh chúng ta thấy mình đi 
vào vòng sanh tử. Khi chúng ta nói đến trạng thái bổn 
nguyên (ye gzh1), đó là bản tánh của tâm (sems ny!1d) trong 
trạng thái hiện hữu như nó là (Ji bhzin nyid), nó thì vượt 
khỏi thời gian và hiện hữu có điều kiện. Phật quả vốn đã 
chứng ngộ và biểu lộ hoàn toản từ sơ thủy như là bản tánh 
của tâm, dù cho đến nay nó không được biết đến. 


Công việc của Guru hay vị thầy (bla-ma) là giới thiệu, 
dẫn nhập (ngo-sprod) chúng ta vào bản tánh của tâm, vào 
khả năng hiện diện và tỉnh giác (rig-pa) của nó. ĐI vảo trạng 
thái này của tỉnh giác nội tại là cái có nghĩa là tham thiền 
nhập định (ting-nge “dzin, Skt. samadhi). ® Tham thiền 
nhập định phải được phân biệt rõ ràng với thiền định 
(sgom-pa). Tỉnh giác nội tại thì vượt khỏi và vượt ngoài 
hiện hữu có điều kiện và tiến trình thời gian; nó vượt khỏi 
tâm, trong khi thiền định bao hàm sự làm việc của tâm. Bởi 
thế thiền định thì có điều kiện và xảy ra trong thời gian. Vị 


0 Ở đây, những dịch giả tiếng Việt xin chú thích thêm rằng chữ “tham 
thiền” (comtemplation) chúng tôi dịch trong suốt cuốn sách này có 
nghĩa là tham thiền nhập định, ở trong định, ở trong chánh định, ở 
trong bản tánh, ở trong sự hiện diện thanh tịnh... 


GIỚI THIỆU l'17 


thầy trước hết giới thiệu bằng cách chỉ cho chúng ta trong 
kinh nghiệm trực tiếp cái gì là tâm và cái gì là bản tánh của 
tâm. Có nhiều phương pháp đề giúp chúng ta thấu hiểu sự 
phân biệt này một cách cụ thể và chúng được biết như là 
Khorde Rushan, nghĩa là phân biệt giữa Sanh tử và Niết 
bàn. Ở đây Sanh tử là tâm (sems) và Niết bàn là bản tánh 
của tâm (sems nyid). Những Rushan này tạo thành 
Ngondro hay những thực hành sơ bộ cho Dzogchen. Cái 
mà những học trò Tây phương thường biết như là Ngondro 
không phải là Dzogchen, mà là những thực hành sơ bộ cho 
Tantra, con đường của chuyên hóa. Tuy nhiên, mọi thực 
hành Kinh và Tantra này có thể được dùng một cách lợi lạc 
bởi Dzogchen. Nhưng cái tuyệt đối thiết yếu là Guru Yoga 
thì đối với Dzogchen cũng như những thực hành tâm linh 
khác, là nương dựa vào sự trao truyền, và Guru Yoga là 
phương cách chính yếu cho sự duy trì mọi trao truyền người 
ta đã nhận được. 

Những nguồn sớm nhất của những lời dạy Dzogchen là 
những bản văn được biết như là những Tantra Dzogchen. 
Những cái này nguyên được viết trong ngôn ngữ của xứ 
Uddiyana, tương tự tiếng Sanskrit. Vào thời cổ Uddiyana 
là một xứ tây bắc Ấn Độ (5). Nói chung, những lời đạy của 
Phật được tìm thấy trong hai loại thuyết pháp là những 
Kinh và những Tantra. Tất cả những lời dạy này được 
những Lama Tây Tạng xem là Buddhavacana, lời đích thật 
của Phật. Phật đã dạy nhiều loại giáo thuyết và thực hành 


18|_ SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


khác nhau, không phải bởi vì Ngài không nhất quán hay 
không biết chân lý mà bởi vì những khả năng hiểu của 
những người nghe Ngài khác nhau. Thế nên do lòng đại bï 
và phương tiện thiện xảo Ngài dạy mỗi đệ tử theo mức độ 
thông hiểu của họ, để họ có thể thu nhận và thực hành. Tắt 
cả những lời dạy này được xếp loại thành ba thừa đến giác 
ngộ, tức là Tiêu thừa, Đại thừa và Kim Cương thừa. 

Phái Nyingma đã xếp loại chỉ tiết hơn thành chín thừa 
liên tiếp nhau (theg-pa rim dgu). Thừa thứ nhất là thừa 
Thanh Văn, “những đệ tử nghe Pháp”. Con đường này chủ 
yếu được chỉ dạy trong lần thuyết pháp thứ nhất ở Vườn 
Nai của Sanarth gần Varanasi và được biết như là “Lần 
Chuyên Bánh Xe Pháp Thứ Nhất”. Trong lần thuyết pháp 
này Ngài trình bày Bốn Chân Lý Cao Cả và Con Đường 
Cao Cả Tám Ngành. Những lời dạy này đã được phân tích 
triệt để trong những Kinh Tiểu thừa. Thừa thứ hai là thừa 
của những Phật Độc Giác, những vị Phật im lặng hay những 
vị chứng đắc trong hoang vắng. Những Thanh Văn là 
“người nghe” bởi vì các vị cần nghe những giáo huấn nói 
miệng của Phật để tìm thấy con đường đúng, trong khi Phật 
Độc Giác tự mình tìm thấy con đường và rồi sống một đời 
thực hành thiền định đơn độc nơi hoang dã, tránh mọi liên 
lạc tiếp xúc với con người. Vì lý do này, ngài được ví như 
một con tê giác, một con thú có những thói quen cô độc và 
đối nghịch với xã hội. Hai thừa này gồm vào Tiểu thừa hay 
thừa nhỏ đến giác ngộ, và nó được gọi như vậy vì mục đích 


GIỚI THIỆU l19 


của nó là giải thoát chỉ cho cá nhân hành giả, không quan 
tâm đến những người khác. Phương pháp chánh được dùng 
ở đây là con đường từ bỏ (spong lam). Trong trường hợp 
Tiểu thừa, Nền tảng là sự ghê sợ đối với thế gian, Con 
đường là tu tập ba phần giới, định và huệ, và Quả là giải 
thoát cá nhân khỏi sanh tử của một vị A La Hán (trong 
trường hợp Thanh văn) hay của một Phật Độc Giác. 

Thừa thứ ba là thừa của Bồ tát. Một Bồ tát là người đang 
trên con đường trở thành một vị Phật hoàn toàn giác ngộ và 
như vậy Bồ tát vượt qua mục tiêu kém hơn của vị A La 
Hán. Một người trở thành Bồ tát nhờ phát sanh Bồ đề tâm, 
“ý nghĩ giác ngộ”, hay ý định cương quyết đạt được giác 
ngộ tối thượng, không chỉ vì lợi lạc của riêng mình, mà còn 
vì cứu giúp và giải thoát tất cả chúng sanh khỏi sanh tử. 
Con đường này gọi là Đại thừa, vì mục tiêu của nó thì lớn 
hơn — một cứu thoát có tính vũ trụ cho tất cả chúng sanh 
thoát khỏi sanh tử mà không chỉ riêng cho mình. Những lời 
dạy này được tìm thấy trong những Kinh Đại thừa, chứa 
đựng những bài thuyết pháp của Phật ban cho ở Đỉnh Chim 
Kên Kên gần Rajgir và các nơi khác. Những thuyết pháp 
này tiêu biểu Lần Chuyển Bánh Xe Pháp thứ Hai và thứ Ba, 
trong đó Phật đã trình bày sự Hoàn Thiện của Trí huệ (bát 
nhã ba la mật) và Duy Tâm (cittamatra) theo thứ tự. Từ hai 
bộ những thuyết pháp này, về sau phát triển thảnh 
Madhyamaka (Trung Đạo) và Yogacara (Duy Thức). Trong 
trường hợp Đại thừa, Nền tảng là Phật tánh vốn sẵn của 


20 SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


mình, Con đường là sự thực hành sáu ba la mật nhờ đó người 
ta tích tập công đức và trí huệ, và Quả là sự chứng đắc Phật 
quả. Phương pháp chánh được dùng ở đây là con đường của 
tịnh hóa (sbyong lam). Những lời dạy của Tiểu thừa và Đại 
thừa gồm trong hệ thống Kinh và được đức Phật lịch sử 
Thích Ca Mâu Ni phát lộ, Ngài là phương diện Hóa thân của 
Phật quả. 


Những Tantra ngoại hay thấp hơn gồm ba thừa tiếp theo 
của biểu đồ sắp xếp nảy. Những phương pháp trong những 
Tantra này sử dụng những nghi thức và những tịnh hóa tỉ 
mỉ. Phương thức chánh yếu ở đây, như trong trường hợp 
những Kinh Đại thừa, là con đường của tịnh hóa, và cũng 
đối với Yoga Tantra trong chừng mực nảo, là con đường 
chuyên hóa. Thừa thứ tư là Kriya Tantra, trong đó sự thực 
hành chủ yếu là bên ngoài, đòi hỏi một số hoạt động nghi 
thức đáng kể. Do đó mà có tên của nó, vì kzj;z có nghĩa là 
hành động. Thừa thứ năm là Carya Tantra, thực hành có 
một phần bên ngoài và một phần bên trong. Có nhiều điều 
luật cho hạnh kiểm; bởi thế có tên của nó, vì carya nghĩa là 
hạnh kiểm. Trong những Tantra Kriya và Carya, cách đạt 
được Phật quả thì giống như trong những Kinh Đại thừa. 
Thừa thứ sáu là Yoga Tantra trong đó sự thực hành hầu hết 
là ở bên trong, nghĩa là quán tưởng hơn là nghi thức, và sự 
nối kết (yoga) thực sự của hành giả với bổn tôn thiền định 
được kinh nghiệm. Những giáo lý trong những Tantra được 


GIỚI THIỆU | 21 


nói là do VaJrasattva phát lộ, Ngài là phương diện Báo thân 
siêu lịch sử của Phật quả. Những giáo lý của những Tantra, 
cả ngoại và nỘi, gồm chung thì được biết như Kim Cương 
thừa đến giác ngộ. Chúng cũng được biết như hệ thống 
Tantra, so đối với hệ thống Kinh. 


Những Tantra bên trong hay cao hơn gồm ba thừa cao 
nhất là Mahayoga, Anuyoga, và Atiyoga. Thừa thứ bảy, 
Ma- hayoga, được phân thành Tantra và phần Sadhana, sử 
dụng những quán tưởng tỉ mi về những bồn tôn và những 
mạn đà la, nhắn mạnh vào tiến trình Phát Sanh (bskyed- 
rim) hay giai đoạn sáng tạo. Đây là một tiến trình chuyển 
hóa tiệm tiễn, để cho sự quán tưởng bồn tôn và mạn đà la 
được sáng tạo ra hay phát sanh trong những giai đoạn kế 
tiếp nhau. Phương pháp của những Tantra cao hơn là thích 
ứng với con đường chuyền hóa (sgyur lam). Một thí dụ 
truyền thống minh họa điều này. Một hành giả Tiểu thừa 
tiễn trên con đường và thấy một cây độc của những tham 
đắm phiền não trước mặt, anh sợ và tránh nó bởi vì anh biết 
những hậu quả của chất độc đó. Bấy giờ một hành giả Đại 
thừa tiễn trên cùng con đường và thấy cùng cây độc ấy, anh 
không sợ cây chạm đến mình bởi vì anh biết cái đối trị với 
chất độc ấy. Anh biết làm thế nào tịnh hóa chất độc bằng 
cách làm tan nó vào trong tánh không bằng thiền định của 
mình, để nó không còn hậu quả. Cuối cùng một hành giả 
Kim Cương thừa đi trên đường và nhìn thấy cây độc trước 


22|_ SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


mặt, anh không sợ, không ngần ngại ăn trái của cây độc ấy 
bởi vì anh biết làm thế nào chuyền hóa chất độc của nó 
thành cam lô thanh tịnh. Phương pháp được dùng ở đây là 
một chuyên đổi “theo thuật luyện kim” chất độc của những 
phiền não trong bình chứa của thân tâm thành cam lồ 
trường sanh của tánh giác giác ngộ (ye-shes). Tiến trình này 
trong Maha-yoga kết thúc trong sự thành tựu kinh nghiệm 
về tính không thể tách lìa của hình tướng và tánh không 
(snang stong zung-“Jug). Những phái mới của Phật giáo 
Tây Tạng: Sakya, Kagyud và Gelug, dựa trên những bản 
dịch về sau các bản văn Tantra Ân Độ, nói đến những 
Anuttara Tantra, và những cái này được cho là tương đương 
với sự sắp xếp cũ, tức là những Tantra Mahayoga. 

Thừa thứ tám, Anuyoga, nhắn mạnh vào Tiến trình Hoàn 
Thiện (rdzogs-rim) hay giai đoạn thành tựu. Tiến trình này 
sử dụng rộng rãi yoga của những kinh mạch và năng lực 
khí (rtsa-rlung) và nó đưa hành giả đến kinh nghiệm tính 
không thể tách lìa của lạc phúc và tánh không (bde stong 
zung 'jug). Ở đây phương pháp chuyển hóa khác với 
Mahayoga ở chỗ nó có thê tiệm tiến hay không tiệm tiến. 
Trong trường hợp những Tantra cao hơn này, Nền tảng là 
thân thể con người với những kinh mạch và luân xa của nó, 
Con đường là Tiến trình Phát Sanh và Tiến trình Thành 
Tựu, và Quả là sự chứng đắc Ba Thân. 

Thừa thứ chín và cao nhất, Atiyoga, cũng được biết như 
là Dzogchen, một từ có nghĩa, như chúng ta đã nói ở trước, 


GIỚI THIỆU l23 


“Đại Toàn Thiện”. Ở đây trong Đại Toàn Thiện, Tiến trình 
Phát Sanh và Tiến trình Thành Tựu, nghĩa là những quán 
tưởng tỉ mỉ về những bồn tôn và mạn đà la, cũng như yoga 
bên trong mật truyền của những kinh mạch và những năng 
lực khí..., thì không còn cần thiết nữa. Phương pháp rốt ráo 
ở đây trong Dzogchen không phải là sự từ bỏ hay tịnh hóa 
hay chuyển hóa như trong những Kinh và những Tantra, 
mà là con đường của tự-giải thoát (rang grol lam). Sự nhắn 
mạnh đặt vào việc trực tiếp đi vào một trạng thái tham thiền 
nhập định mà không có bất kỳ thực hành chuyền hóa trước 
đó như thế nào. Sự thành tựu từ đó là kinh nghiệm tính 
không thể tách lìa của tánh giác và tánh không (rig stong 
zung “jug). Những Tantra Dzogchen được tìm thấy trong 
loại Atiyoga này thuộc về ba bộ giáo lý. Thứ nhất là Semde 
(sems sde) hay “bộ Tâm” cung cấp một tiếp cận khá trí 
thức, một giải thích từng bước làm thế nảo đi vào trạng thái 
tham thiền. Nó khá tương tự với hệ thống Đại Ân (Maha- 
mudra) của những Tantra Anuttara và cũng như vậy được 
chia thành bốn yoga hay giai đoạn. Longde (klong sde) hay 
“bộ Không Gian” thì trực tiếp hơn trong sự tiếp cận của nó; 
những giai đoạn xảy ra đồng thời hơn là nối tiếp như trong 
bộ Tâm. Cuối cùng có Upadeáa (man-ngag gi sde) hay “bộ 
Giáo Huấn Bí Mật”, nó giả định rằng người ta đã biết làm 
thế nào đi vào tham thiền và như vậy nó cho những lời 
khuyên và những phương pháp tiếp tục trong trạng thái 
tham thiền. Tất cả mọi giáo lý này được tìm thấy trong 


24|_ SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


những Tantra Dzogchen được nói là phát lộ bởi Phật Bồn 
Nguyên Samantabhadra, phương diện Pháp thân của Phật 


quả, vôn siêu vượt ý niệm của trí thức hữu hạn. 


Những Tantra Dzogchen không được trực tiếp gán cho 
đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni, đã xuất hiện và dạy ở 
bắc Ấn Độ khoảng hai ngàn rưỡi năm trước. Tuy nhiên, 
Phật quả, nguyên lý của giác ngộ, thì không giới hạn vào 
một điểm cá biệt nảo trong thời gian và lịch sử. Không phải 
Phật quả được đạt đến một lần nhất định nơi một thời điểm 
đặc biệt nào và điều tất cả chúng ta có thể làm bây giờ là 
giữ gìn những truyền thống của cái đã xảy ra lúc đó. Sự cứu 
độ của chúng ta không tùy thuộc vào một niềm tin vào một 
biến có lịch sử. Đúng ra, Phật quả là một cái gì nằm ngoài 
lịch sử và tiễn trình thời gian; nói trong một từ, nó là “bốn 
nguyên”. Nhưng Phật quả bao giờ cũng hiện diện bình đẳng 
trong lòng của tất cả chúng sanh như là tiềm năng của họ 
cho sự thành tựu giải thoát và giác ngộ. Không có chúng 
sanh nào không là những vị Phật một cách tiềm năng. Tuy 
nhiên, dù nó bao giờ cũng hiện hữu ở đây và bây giờ, trong 
dòng vô thủy những kiếp sống, nó trở nên bị che khuất bởi 
những che chướng thuộc xúc cảm và trí thức. Nhưng Phật 
quả này thì ở đó trong mọi thời, như mặt trời luôn luôn ở 
đó trong bầu trời, dù có mây che. Khi mây tan, mặt trời 
được thấy rõ ràng. Cùng một cách, khi những che chướng 
của chúng ta tan biến, Phật tánh vốn sẵn của chúng ta, cho 


GIỚI THIỆU l'25 


đến lúc đó chưa được nhận biết, bây giờ tự biểu lộ một cách 
tự nhiên, trở thành thấy được trong tất cả sự rực rỡ vinh 
quang của nó. Vấn đề toàn bộ của con đường tâm linh, và 
trong những từ Phật giáo, điều này có nghĩa là thực hành 
Pháp, là xóa sạch những lớp che ám tối tăm này, để cho 
Phật quả bẩm sinh của chúng ta chiếu suốt và sáng soi toàn 


thê cuộc đời và vũ trụ của chúng ta. 


Bởi vì nguyên lý giác ngộ thì vượt khỏi thời gian và hiện 
hữu theo điều kiện, Phật quả có thể biểu lộ vào bất cứ thời 
gian nào và không bị giới hạn vào một sự phát giác mặc 
khải hay một hiện thân chỉ xảy ra vào một thời điểm đặc 
biệt trong thời gian và lịch sử. Theo đó những lời dạy hay 
giáo lý của Dzogchen được phát lộ và sẽ được phát lộ nhiều 
lần trong suốt lịch sử nhân loại trên hành tinh này. Thật 
vậy, những Tantra Dzogchen nói đến mười hai Vị Thầy vĩ 
đại của Dzogchen đã xuất hiện trong thời tiền sử, đức Thích 
Ca Mâu Ni là vị cuối cùng trong loạt nảy. Dzogchen cũng 
không giới hạn vảo loài người đang thống trị hành tỉnh trái 
đất này. Những Tantra Dzogchen, đặc biệt là Sabda-mahapra- 
sanga Tanra, (6) nói đến mười ba hệ thống sao nơi đó 
Dzogchen đang được giữ gìn và chỉ dạy. Thật vậy, theo 
những nguồn ấy, chỉ có một số nhỏ của sáu mươi bốn vô số 
Tantra Dzogchen đang hiện hữu được tìm thấy trong thế 
giới chúng ta. Nhiều Tantra này được nói là đã được đưa 
đến hành tinh này từ nhiều thế giới khác và những chiều 


26|_ SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


kích khác bởi những Vidyadhara là người và chăng phải 
người. Một Vidyadhara, hay rig-“dzin trong tiếng Tây 
Tạng, là một cá nhân đã thành tựu (“đzin) hiểu biết trạng 
thái bốn nguyên (rig-pa). 


Khi Phật quả hay nguyên lý giác ngộ biểu lộ trên một 
bình diện ngoài thời gian hay điều kiện lịch sử, sự biểu lộ 
này được gọi là Vajrasattva. Một biểu lộ như vậy có năm 
phương diện tối thượng (phun-tshogs Inga): Vị Thầy Tối 
Thượng là Báo thân, Vajrasattva. Nơi Chốn Tối Thượng 
Ngài biểu lộ là Akanistha, bình điện cao nhất của hiện hữu. 
Tùy Tùng Tối Thượng là thính chúng đại Bồ tát. Giáo Pháp 
Tối Thượng là những lời dạy cao nhất của Đại thừa và Kim 
Cương thừa. Và Thời Gian Tối Thượng khi sự phát lộ này 
xảy ra là vĩnh cửu, nằm ngoài tiến trình thời gian. Khi một 
Bồ tát tịnh hóa tâm thức và cái nhìn đã đầy đủ, bấy giờ cõi 
của Báo thân trở nên thấy được và ngài có thể nhận lãnh 
những giáo lý trực tiếp từ Phật Vajrasattva. Và vì thế cho 
nên trong nhiều miền của Ấn Độ, và ở đâu đó trong 
Uddiyana, sau thời của Thích Ca Mâu Ni, có xuất hiện 
những vị tô vĩ đại hay những Mahasiddha (những Đại Thành 
Tựu g1ả) như Saraha, NagarJuna, Kampalapa, Vua Jah, v.v.., 
các ngài đã nhận những phát lộ Tantra theo cách này. 


Trong truyền thống Dzogchen, chúng ta nói đến ba loại 
trao truyền: l. trao truyền trực tiếp (dgonys brgyud) xảy ra 


GIỚI THIỆU l'27 


trong một khoảnh khắc, trực tiếp tâm qua tâm, không có 
những lời nói can dự vào; 2. trao truyền bằng biểu tượng 
(brda brgyud) qua sự phô diễn thấy được của những dấu hiệu 
và biểu tượng, trong im lặng hay với chỉ vài lời; và 3. trao 
truyền miệng (snyan brgyud) qua giải thích bằng lời từ 
miệng thầy đến tai trò. Theo truyền thống của chúng ta ở 
đây, nguồn gốc tối hậu của những giáo lý Dzogchen là Pháp 
thân, Phật bổn Nguyên Samantabhadra, được vẽ một cách 
quy ước trong những bức họa tắm dài là một thiền giả màu 
xanh da trời ở trần ngồi trong tư thế thiền định giữa lưng 
chừng trời. Dù bản thân Pháp thân siêu vượt ý niệm của trí 
thức và không thể diễn tả bằng lời, chúng ta biểu tượng cái 
thực sự là toàn khắp và vô tướng bằng hình thức này để đem 
đến cho tâm hữu hạn của con người một cảm thức cụ thể nào 
đó về ý nghĩa sâu thắm và bao la của nó. Samantabhadra 
trần truồng bởi vì bản tánh của tâm trần trụi tất cả những tư 
tưởng và ý niệm suy diễn lan man; và Ngài có màu của bầu 
trời bởi vì bản tánh của tâm là trống không, trong sáng và 
rỗng rang như bầu trời. Ngài được gọi là bổn nguyên hay 
Adibuddha bởi vì Ngài vượt thời gian và hiện hữu theo điều 
kiện, và không có lúc nào bị mắc vào sanh tử. Ngài sở hữu 
hai sự thanh tịnh: Ngài vốn là thanh tịnh và được tịnh hóa 
khỏi mọi vết dơ ngẫu sanh. Từ Sanskrit Dharmakaya (Pháp 
thân) có nghĩa là chiều kích, kích cỡ (kaya) của tất cả Thực 
Tại (đharma). Sự truyền thông của những giáo lý Dzogchen 
từ Pháp thân Samantabhadra đến Báo thân Vajrasattva tiêu 


28|_ SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


biểu một trao truyền trực tiếp (dgongs brgyud), và khuôn 
khổ thông thường của một Tantra Dzogchen trình bày 
những giáo lý, chẳng hạn trong Tantra Kulayaraja, (7) là 
cuộc đối thoại giữa Samantabhadra và VaJrasattva, vị trước 
là Thầy và vị sau là người nghe. Tuy nhiên, như có giải 
thích trong những Tantra này, thực ra Thầy và người nghe 
Thầy là đồng nhất; họ chỉ xuất hiện một cách tượng trưng 
như là hai thực thể độc lập và riêng biệt để cho giáo lý có 
thê được trình bày cho con người hiểu trong hình thức đối 
thoại. 


Va]rasattva nghĩa là phương diện Báo thân của Phật quả. 
Tuy nhiên, trong phương diện tập thể của nó, Báo thân 
được tượng trưng một cách quy ước bởi năm Như Lai, 
thường được biết ở Tây phương như năm Phật Thiền. (8) 
Năm vị này cũng được tượng trưng như thính chúng của 
Vajrasattva, trong trường hợp này, như nói ở trước, Thầy 
và người nghe là đồng nhất trong tinh túy. Vajrasattva được 
tả là màu trắng (hay đôi khi màu xanh), cầm trong tay 
trượng kim cương và chuông, tượng trưng cho hai đại 
lượng của giác ngộ, Đại Bi và Trí Huệ, theo thứ tự. Ngài 
đẹp đẽ với mọi ngọc báu và lụa trang sức của những hoàng 
tử Ân Độ ngày xưa. Những cái này tượng trưng cho sự giàu 
có và phong phú tràn trễ của Sambhogakaya (Báo thân). Từ 
Sanskrit này nghĩa đen là chiều kích, kích cỡ (kaya) của 
hưởng thụ (sambhoga) và được gọi như vậy bởi vì sự nhìn 


GIỚI THIỆU l29 


thấy đem lại lạc phúc và sự hiện diện thiêng liêng của Báo 
thân được những đại Bồ tát đã lên đến địa thứ bảy cho đến 
địa thứ mười thọ hưởng. Báo thân sở hữu năm phương diện 
tối thượng chúng ta nói ở trên. Sự truyền thông của những 
giáo lý Dzogchen từ Báo thân Vajrasattva, vĩnh viễn trụ 
trên bình diện cao nhất của hiện hữu, đến những Hóa thân 
khác nhau xuất hiện trên những bình diện khác nhau của 
hiện hữu tiêu biểu sự trao truyền theo biểu tượng. Dù đã có 
trong suốt những thời đại nhiều trao truyền như vậy đến 
những Vidyadhara thuộc những loài không phải con người 
như chư Thiên, Long, Dạ xoa, La sát, trong một phạm vi 
loài người, sự trao truyền chánh yếu là từ Báo thân 
Vajrasattva đến Hóa thân Prahevajra, còn được biết với tên 
Garab Dorje. Vì lý do này có nói rằng Garab Dorje là vị 
thầy con người đầu tiên của Dzogchen và ngài quả thực là 
một lưu xuất hay hiện thân của Vajrasattva. 


Garab Dorje hay PrahevaJra sanh trong xứ Uddiyana, ở 
tây bắc Ấn Độ. Theo một số nguồn, sự kiện này xảy ra 166 
năm sau khi Phật nhập niết bàn. Trong thời đó trong xứ 
Uddi- yana có một cái hồ rất rộng gọi là Dhanakoéa, “kho 
tảng của những người giàu”, và trên bờ hồ này có một ngôi 
chùa đẹp tên là Sankarakuta, bao quanh có một ngản sáu 
trăm lẻ tám điện nhỏ. Xứ này do vua UparaJa và hoàng hậu 
Prabhavati cai trị. Vua và hoàng hậu có một công chúa là 
Sudharma, lớn lên thành một thiếu nữ đức hạnh. Ngay khi 


30 SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


nghe Pháp, cô quyết định từ bỏ đời sống thế gian và phát 
những thệ nguyện làm một tỳ khưu ni. Với cô hầu là Sukha, 
cô rút vào một đảo cát vàng giữa hồ Dhanakoéa, và sống 
trong một túp lều tranh đơn sơ, cô thiền định và thực hành 
Yoga Tantra. 


Trong một giấc mộng tỳ khưu ni thấy một hình dáng 
người nam màu trăng vô nhiễm và vinh quang đến từ bầu 
trời và đặt trên vương miện trên đầu cô một bình pha lê có 
ghi năm âm tiết OM ÄÃH HUM SVÃHÃ. (9) Sau khi tôn 
vinh cô như vậy, người ấy tan biến thành một ánh sáng và 
đi vào thân cô, ngay lúc đó cô có thê thấy mọi sự trong ba 
cõi một cách rõ ràng. Sáng hôm sau, tỳ khưu mi thuật lại 
giác mộng cho người hầu và chẳng bao lâu họ khám phá cô 
tu sĩ trẻ có thai. Bởi vì tỳ khưu ni Sudharma là một trinh 
nữ, cô rất khủng khiếp, sợ vua cha và cả vương quốc sẽ 
nghe được việc ô nhục này. Sau đó một đứa con trai ra đời. 
Nhưng dù đứa bé này là một tái sanh của một Vidyadhara 
Thiên mà trước đó đã nhận những giáo lý Dzogchen trong 
thế giới chư thiên, mẹ cậu bé không nhận biết nó. 

Sợ hãi và nhục nhã, tỳ khưu mi kêu lên, “Đứa bé trai 
không cha nảy không là ai khác hơn một linh hồn xấu!”, và 
cô ném nó vào một cái hỗ đầy tro ở ngoài túp lều. Dù cô 
người hầu quan sát thấy đứa bé có những dấu hiệu tốt lành 
và báo cho tỳ khưu ni rằng đứa bé có thể là một nhập thân 
của một đại Bồ tát, người phụ nữ trẻ quân trí hoàn toàn 


GIỚI THIỆU l31 


không nghe. Tuy nhiên vào ngay lúc đó, có nhiều âm thanh 
kỳ diệu và những tia sáng cầu vồng xuất hiện khắp nơi. Ba 
ngày sau, hơi tỉnh trí, tỳ khưu ni ra khỏi lều và đến xem đứa 
bé trong hồ tro. Lạ lùng thay đứa bé không sao cả và vẫn 
khỏe mạnh. Tức thời cô biết rằng nó là một hóa thân và 


đem nó trở về lêu tăm rửa cho. 


Vào lúc đó, có một tiếng nói từ bầu trời, “Ôi bậc Che 
Chở, Vị Thầy, Đắng làm sáng tỏ bản tánh của những sự vật 
và che chở cho thế gian, xin hãy là người che chở đầy quyền 
lực cho chúng tôi! Ôi Kim Cương của bầu trời, chúng tôi 
cầu nguyện ngài!” Những Dakini tán thán đứa bé kỳ diệu 
sanh từ một trinh nữ này và cúng dường cho nó. Lập tức nó 
nói và bắt đầu dạy những Dakini. Lời dạy đầu tiên này của 
đứa bé của những huyền diệu được gọi là “Bầu Trời Vĩ Đại 
của VaJrasat- tva” (rDo-rJe sems-dpa” nam-mkha" che). (10) 


Khi đứa bé lên bảy, nó nài nỉ mẹ cho phép đi tranh luận 
với những học giả uyên thâm về nghĩa của Pháp. Cuối 
cùng, khi bà mẹ không chống đối nữa, cậu bé hiên ngang 
đến cung điện của vua Uparaja, nơi nhà vua đang khoản đãi 
gần năm trăm học giả uyên bác. Cậu bé này không ngần 
ngại bước đến trước toàn thể hội chúng và thách thức 
những học giả này tranh luận. Khi cuộc tranh luận bắt đầu, 
cậu nêu lên những luận cứ từ quan điểm Quả (“bras-bu) và 
đánh bại hoàn toàn năm trăm học giả đứng quan điểm Nền 


32 SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


Tảng (gzh¡). Sau khi đánh bại họ, cậu tiếp tục dạy cho họ 
về Atiyoga mà chân lý của nó cậu đã hoàn toàn chứng ngộ 
trước khi sanh ra. Những học giả lớn tuổi và đáng kính này 
rất ngạc nhiên bởi sự hiểu biết bao la và cái nhìn thấu suốt 
của cậu trai bảy tuổi phát triển sớm này, và toàn thể hội 
chúng học giả đảnh lễ cậu. Họ gọi cậu với tên Prajnabhava, 
“người mà bản chất là trí huệ”. 


Nhà vua hoàn toàn thích thú với cậu trai kỳ diệu và 
trưởng thành sớm này, ông có một sự say sưa lạ thường 
trước sự hiện diện của cậu trai và đặt cho nó cái tên 
Prahevajra (TT. Garb Dorje), “kim cương của thích thú tối 
thượng”. Và bởi vì mẹ cậu, công chúa và tỷ khưu ni 
Sudharma, vào lúc sanh ra cậu đã ném cậu vảo trong hồ tro, 
cậu cũng được biết với tên là Vetalasukha (Ro-langs bde- 
ba), “ma cà rồng hạnh phúc” và Vetalabhishmanarva (Ro- 
langs thal mdog), “ma cà rồng có mảu tro”. 


Không hề nghiên cứu một cuốn sách, cậu bé biết từ trí 
nhớ tất cả những Kinh và Tantra của Phật Thích Ca Mâu 
Ni, cũng như vô số bài kệ của những giáo lý Dzogchen. 
Không bao lâu sau khi được sanh ra, Vajrasattva xuất hiện 
với cậu và ban cho cậu quán đảnh toàn bộ tánh giác (rig- 
pa'i spyi blugs kyi đbang), và cậu chứng ngộ rằng trí huệ 
bồn nguyên thì vượt khỏi tu hành (mi slob-pa”i ye-shes). 


GIỚI THIỆU l33 


Như thế trong một khoảnh khắc cậu hiểu thật nghĩa của tất 
cả những Tantra một cách trọn vẹn. 

Về sau Prahevajra đi lên phía bắc, vào trong núi non 
hoang vu, nơi có những quỷ đói và hồn ma sống. Ở đây, 
trong chỗ mặt trời mọc, ngài ở lại ba mươi hai năm. Trong 
thời gian này, Vajrasattva lại xuất hiện với ngài trong một 
khối cầu sáng chói màu cầu vồng và ban cho ngài những 
giáo huấn bí mật của sáu mươi bốn trăm ngàn Tantra của 
Dzogchen. Vajrasattva cho phép Prahevajra viết ra những 
Tantra khâu truyền nảy. Bấy giờ, khi còn là một thiếu niên, 
ở trong thành trì núi non của một ngọn núi Malaya, cùng 
với sự phụ tá của ba Dakini, ngài viết ra những Tantra 
Dzogchen này. Trong một hang động trên cùng núi này, 
ngài cất dấu những Tantra đó như những kho tàng được dấu 
kín và chỉ định những Dakim làm những người giữ gìn 
chúng. 


Khi ngài sống ở nơi hoang đã giữa những đỉnh cao, đất 
rung động bảy lần. Một tu sĩ Bà la môn trong những làng 
phía dưới tô cáo ngài gây ra những cơn chân động này bằng 
pháp thuật đề làm tổn thương những giáo lý của những Bà 
la môn. Vua địa phương người Ân giáo kết tội ngài vả thậm 
chí những người chăn cừu cũng tin như vậy và đi kiếm ngài. 
Khi người của vua đến miệng hang, họ nghe một tiếng động 
sâu và mạnh đến từ cửa vảo, như tiếng rống của một A tu 
la ở sâu trong đất. Ngay lúc ấy một người đàn ông trẻ như 


34|_ SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


một thiền giả trần truồng xuất hiện trước đám đông, giữa 
những tia sáng cầu vồng, không ai có thê đặt tay lên người 
ngài. Do sự xuất hiện này, vua và đoàn tùy tùng hoàn toàn 
bị khuất phục và trở về với chánh pháp. Thêm vào đó, 
PrahevaJra biểu lộ nhiều thần lực kỳ diệu, như đi trên nước 
của một dòng sông chảy nhanh, đi xuyên qua những tảng 
đá... Ngài xuất hiện trước nhiều người, bao bọc trong một 
khối ánh sáng cầu vồng, làm cho họ tin tưởng và sùng mộ 
lớn lao. 

Rồi trèo lên một con Kim Xí điều, ngài bay qua những 
dãy Hy Mã Lạp Sơn và về phía đông qua những cánh đồng 
lớn của sông Hằng đến đại tháp ở nơi đất hỏa thiêu 
Sitavana, “rừng lạnh”, gần Vajrasana. (11) Ở đây ngài ban 
quán đảnh và lời dạy cho nhiều đệ tử, trong đó có Dakini 
Suryaprabha. Và ở đây trong đất hỏa thiêu đáng sợ này, 


ngài ở lại nhiêu năm, có chúng Dakini vây quanh. 


Thời gian đó có một đại học giả sanh trong một thành 
phó tây Ấn Độ, là con của một giáo sĩ Bà la môn. Vì thông 
thạo năm khoa học (ngũ minh) và hiểu biết không ai có thể 
sánh về kinh sách thiêng liêng, ông có tên là Manjuárimitra. 
Một hôm ông có một thị kiến trong đó Bồ tát của trí huệ, 
ManJuusùri (Văn Thù) báo cho ông, “Thiện nam tử, nếu 
ngươi thành thật mong muốn đạt Phật quả trong chỉ đời 
này, ngươi cần đến đất hỏa thiêu Sitavana.” Theo lời 
khuyên này, ông đi về phía đông, đến Sitavana và gặp 


GIỚI THIỆU l35 


PrahevaJjra. VỊ này nói với ông, “Bản tánh của tâm là Phật 
từ sơ thủy. Tâm đây không sanh không diệt, vì như hư 
không. Nếu thật nghĩa của thể tánh tối hậu của tất cả mọi 
hiện tượng được chứng nghiệm và nếu cái hiểu đó được 
duy trì mà không có sự tìm cầu ở đâu khác, đó là thiền định 
chân thật.” Manjuárimitra lập tức hiểu được ý nghĩa của lời 
đạy này. 


ManJu$šrimitra ở lại Sitavana khoảng bảy mươi lăm năm 
và từ Guru của mình đã nhận những trao truyền toàn bộ 
Dzogchen Atiyoga vốn đến từ chính Vajrasattva. Vào cuối 
thời kỳ này, Prahevajra phô diễn nhiều dấu hiệu lạ lùng, và 
thân của ngài trở thành bản chất của ánh sáng và ngài tan 
vào bầu trời. Những biểu lộ này chỉ cho thấy Prahevajra đã 
thành tựu Thân Ánh Sáng Cầu Vông (*ja'lus). Manjusrimitra 
Vượt qua sự buồn bã và tuyệt vọng rồi ngã xuống đất bất 
tỉnh. Khi tỉnh lại, ngài kêu lên, “Ôi trời ơi, trời ơi! Ôi cõi 
giới bao lal 

Nếu ngọn đèn của vị thầy chúng ta đã ra đi, bóng tối của 
thế giới này sẽ còn ai để xua tan?” 


Tức khắc, bậc thầy của ngài xuất hiện trên ngài trong 
bầu trời giữa một khối ánh sáng cầu vồng. Với âm thanh 
như sâm nổ, một hộp nhỏ băng vàng, cỡ bằng móng tay, đi 
xuống từ ánh sáng ấy. Trong không trung, hộp nhỏ đi vòng 


quanh ManJuáýrimitra ba lân, và rôi rơi vào trong bản tay 


36|_ SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


phải của ngài. Thị kiến về thầy lại tan biến vào bầu trời. 
Khi mở hộp nhỏ, ngài thấy di chúc cuối cùng (zhal chems) 
của vị thầy Pra- hevajra, được viết bằng mực đá xanh da 
trời trên mặt năm chất liệu quý. Chỉ nhìn chúc thư này, 
Manjuýrimitra đạt sự chứng ngộ ngang bằng Prahevajra. Di 
chúc cuối cùng này, tổng kết toàn bộ giáo nghĩa của 
Dzogchen, được biết là “Ba Câu đánh vào Ba Điểm Thiết 
Yếu” (tshig gsum gnad brdeg). (12) 


Manju§rimitra bấy giờ xếp loại và in những Tantra đã 
nhận từ Thầy thành ba bộ giáo lý. Những giáo lý nhắn mạnh 
hiện trạng tự nhiên của tâm (sems nyid gnas-lugs), được 
ngài xếp thành Semde, bộ Tâm; ở đây dĩ nhiên “tâm” nghĩa 
là bản tánh của tâm hay Bồ đề tâm. Những giáo lý nhân 
mạnh đến tự do khỏi bất kỳ nỗ lực nào được ngài xếp thành 
Longde, bộ Không Gian. Cuối cùng những giáo lý nhắn 
mạnh những điểm thiết yếu được ngài xếp thành Upadeáa, 
bộ Giáo Huấn Bí Mật. Ngài còn chia những giáo lý phi 
thường nhất của Upade§a, còn được biết như Nying-thig 
hay “tinh túy của tâm”, thành hai loại: sự trao truyền miệng 
(snyan brgyud) và những Tantra giải thích (bshad rgyud). 
Vào lúc đó, bởi vì không có ai sẵn sàng nhận những giáo lý 
của phân thứ nhất, ngài cất dấu những bản văn dưới một 
tảng đá lớn phía đông Vajrasana. Rồi ngài rút lui về đất hỏa 
thiêu So-sa-ling ở phía tây, (13) nơi đó ngải ở một trăm lẻ 


GIỚI THIỆU 37 


chín năm trong thiền định, thực hành hạnh mật truyền 
(gsang spyod). 


Chính vào thời gian này Srisimha đến từ thành phố 
Sokhyam ở Trung Hoa và cùng với BuddhaJnana, trở thành 
đệ tử của Manjuérimitra. Trước đó, khi đi về phía tây trên 
một con lạc đà qua thành phố Ser-ling Trung Hoa, Srisimha 
có một thị kiến thấy Bồ tát Quán Thế Âm trong bầu trời, 
nói với ngài rằng, “Thiện nam tử, nễu con muốn đắc quả, 
hãy đến một nơi ở Ân Độ gọi là So-sa-ling.” Sau đó, từ giã 
núi thiêng Ngũ Đài Sơn ở nam Trung Hoa, nhờ đã có được 
những siddhI hay thân lực, ngài đi đến Ấn Độ như một ngọn 
gió và ở đất hỏa thiêu So-sa-ling ngài gặp Manjuérimitra và 
nhận những giáo lý từ vị này trong hai mươi lăm năm. Vào 
lúc cuối đời, Man/usrimitra biễn mất từ đỉnh một ngọn tháp 
giữa đất hỏa thiêu. Bấy giờ thình lình ngài lại hiện ra trong 
bầu trời và đặt một hộp nhỏ nạm ngọc vào tay của SrIsimha. 
Trong đó là di chúc cuối cùng có tên là sƠøm nyams drug- 
pa, “sáu kinh nghiệm thiền định”. Ngay khi đọc di chúc 
này, Srisinha tức thời chứng ngộ trí sâu xa như 
Manjuýrimitra. Srisimha cũng tìm ra những bản văn thầy 
mình đã cất dấu gần Vajrasana. Srisimha tiến hành chia 
chúng thành bốn phạm trù: ngoại, nội, bí mật và cực kỳ bí 
mật. Những giáo lý này được ngài trao cho những đệ tử là 
Vimalamitra và Jñanasutra. VỀ sau ngài trở lại Trung Hoa 
và vào lúc cuối đời ngài cũng biến mất tương tự thành như 


38|_ SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


một Thân Cầu Vồng. Như vậy tất cả những vị thầy sơ thời 
của dòng Dzogchen đều đạt đến Thân Ánh Sáng Cầu 
Vỗng.(14) 

Cả hai Vimalamitra và Jñanasutra đều đến Trung Hoa để 
nhận từ Srisimha dòng khâu truyền của Dzogchen được ban 
cho họ trong vòng mười hai năm khi cư ngụ trong đất hỏa 
thiêu Sitakara. Về sau vua Tây Tạng Tisong Detsan mời 
Vimalamitra từ Ân Độ và sau khi đến Tây Tạng, Vimalamitra 
ở lại tu viện Samye trong mười ba năm. Theo cách này, bộ 
Upadeé§a được truyền cho người Tây Tạng, cũng như một 
phần của bộ Semde. Khi rời Tây Tạng, Vima-lamitra đến Ngũ 
Đài Sơn ở Trung Hoa. 

Trước khi Vimalamitra đến Tây Tạng, trong thời cùng vị 
vua ấy, Vairocana xứ Pagor đã xuất gia làm tăng ở Samye với 
trụ trì Santiraksita. Ngài là thành viên của nhóm bảy người 
Tây Tạng đầu tiên được thọ giới tỳ kheo. Bấy giờ ngài được 
vua cử đi Ân Độ để tiếp tục những nghiên cứu. Ở Vajrasana 
ngài đã có được tất cả Tantra gốc của Semde và Longde. Như 
thế có lẽ hai loại bản văn này đã được Vairocana rộng rãi 
truyền cho những người Tây Tạng. Ở Tây Tạng, Vairocana 
cũng là đệ tử của Guru Padmasambhava. Tuy nhiên, vị thầy 
nảy chủ yêu dạy Dzogchen trong bối cảnh của Anuyoga hơn 
là một hệ thống độc lập. 

Trong khi ở Ấn Độ, khi lang thang qua rừng trầm hương 
gần Dhanakoéa, Vairocana gặp Srisimha. Vào lúc đó 
Srisimha đang ở trong một cái tháp chín tầng được dựng lên 


GIỚI THIỆU l39 


một cách thần kỳ. Nhưng trước vị nữ thiền giả thị giả sẽ dẫn 
chàng thanh niên Tây Tạng vào gặp Srisimha, anh phải 
chứng tỏ thần lực của mình. Đến trước Srisimha, Vairocana 
cầu xin được học những giáo lý này một cách bí mật vào ban 
đêm bởi vì vua địa phương đã cắm sự truyền rộng những 
giáo lý Dzogchen. Nhà vua và triều thần sợ rằng giáo lý này, 
vượt khỏi nhân quả, sẽ phá hoại quyền lực của họ. Và như 
vậy, ban đêm Vairocana viết ra mười tám giáo huấn của bộ 
Tâm với sữa đê làm mực trên vải trăng, để cho vua và quần 
thần không thấy. Trong những bản văn này gồm bản văn 
Dzogchen thứ nhất mà Vairocana đã dịch ra tiếng Tây Tạng, 
Rig paÌi khu-byug nôi tiếng, “tiếng chim cu cu của tỉnh 
giác”. (15) Chuyên dịch bản văn gốc như sau: 


Dù bản tánh của sự đa thù là bất nhị, 

và những sự vật cá thể, nó thoát khỏi những tạo tác ý niệm. 

Dù không có tư tưởng về cái được gọi là “chỉ như vậy", 

Những hình tướng đa thù này được tạo ra thì rốt ráo toàn 
thiện. 

Bởi vì mọi sự vốn trọn vẹn trong chính chúng, từ bỏ căn 
bệnh nỗ lực, 

Với hiện diện người ta an trụ không nỗ lực trong trạng thái 
tham thiên. 


40|_ SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


Tuy nhiên, Vairocana không thỏa mãn với chỉ mười tám 
giáo huấn Semde, và như vậy Srisimha ban cho ngài những 
quán đảnh và những giáo huấn của những Tantra khác của 
bộ Semde, và rồi những phân đoạn trắng, đen và nhiều màu 
(dkar nag khra gsum) của những giáo lý Longde. Sau đó, 
Vairocana đạt đến hoàn thiện trong tất cả những giáo lý 
này. Ở đất hỏa thiêu Dhumapitha “chỗ của khói”, ngài có 
một thị kiến về Ga- rab DorJje ban cho ngài sáu mươi bốn 
trăm ngàn giáo lý của Dzogchen. Rồi ngài trở về Tây Tạng 
nhờ thần lực “đi nhanh” và ngài truyền ra trong những đệ 
tử những giáo lý Dzogchen Semde và Longde. 


Bản văn chúng tôi dịch ở đây mở ra với một kính lễ của 
tác giả đối với những vị thây trong dòng truyền. Điều này 
duy nhất thích hợp bởi vì mọi giáo lý tâm linh đều liên kết 
với sự trao truyền. Rồi tác giả nói ngắn gọn về những thực 
hành sơ bộ (sngon “gro). Về bốn thiền định đem đến một 
thay đổi trong thái độ của chúng ta đối với đời sống, điểm 
chánh yếu là nhận biết nghĩa thật của chúng, hơn là thực 
hiện phân tích trí thức tỉ mỉ nào đó. Từ shes-rie Tây Tạng 
mang hai ý nghĩa, hiện tại và có thể hiểu biết được, nghĩa 
là, chúng ta nhận biết một cái gì chúng ta cần biết. Chẳng 
hạn, chúng ta cần nhận biết vào mọi lúc về cơ hội độc nhất 
là cuộc đời làm người chúng ta đang có và cuộc đời thì vô 
thường. Sự tỉnh giác này sẽ kích động chúng ta để chúng ta 
không phung phí cuộc đời hiện tại trong xao lãng phóng 


GIỚI THIỆU l41 


dật. Nhưng quan trọng nhất trong tất cả những thực hành 
sơ bộ là Guru Yoga. Guru Yoga là phương cách hiệu 
nghiệm nhất để duy trì mọi trao truyền chúng ta đã nhận 
được. 


Phần đoạn chánh yếu gồm một thực hành ban ngày 
(nyin-mo”1 rnal-“byor) và một thực hành ban đêm (mi- 
shan-mo'i rnal-“byor). Về thực hành ban ngày, có ba chủ 
đề được xem xét. Cái thứ nhất là hiểu (rtogs-pa) sự thực 
hành. Trong Đại Toản Thiện, cái thấy (Ita-ba) được xem 
còn quan trọng hơn thực hành thiền định. Cái thấy của 
chúng ta là cách chúng ta thấy và nhìn những sự vật, và 
“hiểu” không có nghĩa chỉ là một hiểu biết trí thức, như 
chúng ta có thê lây từ một cuốn sách hay một lớp học, mà 
là một sự đi vào một hiểu biết cái thấy bằng kinh nghiệm. 
Để có được điều này cần thiết phải có sự giới thiệu, dẫn 
nhập (ngo-sprod) của vị thầy để chỉ ra cho chúng ta đúng 
cái gì là sự hiện diện hay tỉnh giác nội tại, hay tánh giác 
(rig-pa). Nếu chúng ta không có một kinh nghiệm cụ thê 
loại này, bấy giờ chúng ta sẽ dựa vào những diễn tả mà 
những người khác cho chúng ta và chúng ta có thể đễ dàng 
sai lầm trong sự thực hành. 


Chủ đề thứ hai là an định (brtan-pa) sự thực hành. Một 
khi chúng ta đến một cái hiểu về trạng thái tham thiền nhập 
định, về cái gì là thật nghĩa của rig-pa bằng chính kinh 


42 SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


nghiệm của chúng ta, tiếp theo chúng ta phải tu tập bằng 
cách thấy mình ở trong trạng thái “hiện diện” đó. Ở đây có 
ba giáo huấn thiết yêu (bsre-ba) và buông xả, thư giãn với 
hiện diện (Ihug- pa), được xếp vào đề mục an định sự thực 
hành, trong khi giáo huấn thiết yêu thứ ba, tiến bộ trong sự 
thực hành (bogs dbyung), là cái thứ ba của ba chủ đề chúng 
ta nói ở trên. 


Về hòa nhập, sự thực hành diễn tả ở đây là hòa nhập vào 
không gian của bầu trời (nam-mkhar ar-gtad). Điều này 
hoàn toản khác với việc trụ vào một đối tượng của thiền 
định. Thiền định là làm việc với tâm và sự tham thiền nhập 
định thì ở bên trên tâm. Ở đây, sau khi tập chú sự chú ý của 
chúng ta vào một điểm trong không gian, chúng ta thư giãn 
và cho phép tỉnh giác của chúng ta hòa nhập với bầu trời. 


Thứ hai, có một số giáo huấn cho sự thư giãn, buông xả 
với hiện diện một cách cảnh giác nói chung. Nguyên lý 
trong Đại Toàn Thiện là buông xả, nhưng sự buông xả này 
không bao giờ là hôn trầm hay buồn ngủ, chẳng hạn, như 
một con bò trên cánh đồng nhai lại cỏ đã ăn. Trạng thái này 
của tâm được gọi là lung ma bstan; nó không phải là rig- 
pa. Buông xả hay thư giãn với hiện diện nghĩa là khi những 
giác quan của chúng ta tiếp xúc với cái gì, chúng ta không 
đi vào bất cứ ý niệm hóa nào hay phán đoán nảo về cái đó. 
Chúng ta chỉ để nó là như nó đang là. Đây không phải là 


GIỚI THIỆU l'43 


một vẫn đề có định sự chú ý một cách nghiêm ngặt trên đối 
tượng thiền định nào hay cô găng đè nén những tư tưởng từ 
bên ngoài tới. Thật ra chúng ta sớm khám phá rằng một sự 
đè nén như vậy là không thể được. Chúng ta càng cô gắng 
đè nén những tư tưởng, thì năng lực chúng thu hút cảng 
nhiều vả chúng trở lại nhắm vào chúng ta với sự trả thù. 
Theo Đại Toàn Thiện, vẫn đề không phải là những tư tưởng 
diễn dịch lan man (rnam-rtog) có sanh khởi hay không, 
chừng nào chúng ta không xao lãng bởi chúng và không 
theo chúng. Vấn đề thật sự của chúng ta là làm sao cứ để 
yên những sự vật một mình chúng và không tìm cách thay 
đổi và sửa sang (ma bcos-pa) những tư tưởng sanh khởi. 


Tuy nhiên, khi chúng ta tiếp tục thực hành tham thiên, 
một số rắc rỗi có thể sanh khởi do hôn trầm hay xáo động 
(trạo cử). Có những cách để xử lý những rắc rỗi nảy. Cũng 
thế, vài kinh nghiệm có thể sanh khởi trong khi thực hành, 
nhất là những kinh nghiệm cảm giác lạc (bde-ba°i nyams), 
sáng tỏ và quang minh (gsal-ba”i nyams), và tánh không 
hay không lan man (mi rtog-pa”1 nyams). Chúng ta không 
nên lầm lẫn những kinh nghiệm này với tham thiền hay rig- 
pa, cũng không đề chúng làm xao lãng chúng ta. Chúng chỉ 
là những kinh nghiệm chứ không có gì hơn. Khi chúng ta 
buông xả thân, lời, tâm của chúng ta, bấy giờ những năng 
lực của chúng ta được giải phóng khỏi sự bám nắm chặt 
chẽ chúng ta thường duy trì trên chúng và như vậy chúng 


44 SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


bắt đầu biểu lộ một cách tự do và tự phát. Chúng ta có thể 
thấy nhiều thị kiến đẹp đẽ, nghe những âm thanh, những 
cảm nhận lạ lùng v.v... Nhưng chúng ta cần nhận thức rằng 
tất cả những cái ấy chỉ là những biểu lộ của năng lực chúng 
ta và không bị chúng mang đi xa. Đây là làm thế nào tiến 
bộ trong thực hành. 

Rồi có sự thực hành ban đêm. Ở đây có hai phần: sự thực 
hành buổi tối (srod kyi rnal-“byor) ngay trước khi đi vào 
giác ngủ và sự thực hành buổôi sáng (tho-rangs rnal-“byor) 
ngay khi thức dậy. Sự thực hành buổi tối cũng được biết 
như sự thực hành Tịnh Quang (“od gsal) tự nhiên. Tiến trình 
đi vào giác ngủ thì trong nhiều cách giống với tiến trình 
chết. Vào lúc chúng ta rơi vào giấc ngủ, nhưng trước khi 
bắt đầu mộng, chúng ta có một kinh nghiệm về Tịnh 
Quang, nó là quang minh trong sáng của trạng thái bốn 
nguyên của chúng ta. Nếu chúng ta nhận biết Tịnh Quang 
này, chúng ta có thê đạt giải thoát vào lúc chấm dứt cuộc 
đời này bằng cách hòa nhập vào nó. Thể thức nói ở đây là 
một phương pháp rất hiệu quả để duy trì hiện diện khi rơi 
vào giấc ngủ. Hiệu quả sát gần của nó là phát sanh những 
giác mộng minh bạch, nghĩa là chúng ta nhận thức rằng 
chúng ta đang mộng khi chúng ta ở trong trạng thái mộng. 
Bởi vì chúng ta ý thức những giấc mộng của chúng ta, bây 
giờ chúng ta có thể phát triển và chuyển hóa chúng và sử 
dụng chúng như là căn cứ cho sự thực hành. Dù có nhiều 
phương pháp phức tạp được nói trong các Tantra cho thực 


GIỚI THIỆU l'45 


hành yoga giấc mộng, phương pháp này của Tịnh Quang tự 
nhiên là hoàn toàn đơn giản và trực tiếp, và nó hoàn thành 
cùng những kết quả. 


Sự thực hành buổi sáng là một hình thức Guru Yoga. 
Như chúng ta đã nói, trong Dzogchen, mỗi thực hành người 
ta làm đều được nối kết với Guru Yoga. Qua phương pháp 
được cho ở đây, chúng ta có thể thức dậy vào buổi sáng 
trong một trạng thái hiện diện và tỉnh giác. Chúng ta cần 
hiểu rằng chính trạng thái của rig-pa trong đó chúng ta thức 
dậy thì đồng nhất với trạng thái của Guru hay vị thầy. Thật 
ra, nó không gì khác hơn trạng thái bổn nguyên của chính 
chúng ta và được gọi là Samantabhadra. 

Cuối cùng tác giả xem xét những lợi lạc (phan-yon) của 
những thực hành nảy và những phẩm tính của một hành 
giả. Bấy giờ là kết thúc gồm một hồi hướng công đức và 
một ban phước. 

Dù ngắn gọn và súc tích, upedesa hay giáo huấn thiết 
yếu bí mật này từ một vỊ thầy sống của Đại Toàn Thiện cho 
những hành giả quan tâm chỉ ra rõ ràng như thế nào đi vào 
trạng thái tham thiền và tiến bộ thế nào trong trạng thái đó 
trong suốt cả ngày lẫn đêm, để toàn thể cuộc đời chúng ta 
có thể trở nên hòa nhập vảo tham thiền. Hy vọng của người 
dịch là bản dịch này sẽ tỏ ra ích dụng thực tiễn cho tất cả 
những ai quan tâm. 

SARVA MANGALAM 


CHÚ THÍCH CHO GIỚI THIỆU 


(I1)  Upadeéa (TT. man-ngag): Căn bản, từ này nghĩa là 
“một giáo huấn bí mật truyền miệng” được truyền riêng từ 
một vị thầy qua một học trò. Ngày nay, những upadeáa của 
những vị thầy Tây Tạng thường được giữ gìn trong hình 
thức viết. Nhưng chớ quên rằng tất cả những lời dạy của 
đức Phật nguyên là bằng lời và chỉ được viết ra khoảng một 
trăm năm sau khi Ngài nhập Niết bản. 

(2) Ngày nay có bốn phái chánh của Phật giáo Tây 
Tạng: Nyingma, Sakya, Kagyud và Gelug. Dù chúng đều 
chủ trương cùng những giáo thuyết nền tảng của Đại thừa, 
có nhiều khác biệt về dòng và sự nhắn mạnh vào thực hành 
một số Tantra. Nyingma là phái cổ nhất và giữ gìn những 
truyền thông Phật giáo đến từ thời dịch thuật ban đầu, thế 
kỷ 7 đến 9. Ba phái kia có về sau với sự làm mới lại hoạt 
động dịch thuật trong thế kỷ 11. Ngày nay dù một Lama 
Tây Tạng thường liên kết với một dòng nào đó, nhưng họ 
sẽ giữ nhiều dòng quán đảnh và lời dạy từ những vị thầy 
không hắn ở trong phái họ. Chúng ta không nên nghĩ những 
phái và dòng truyền này như loại trừ lẫn nhau như những 
giáo phái và nhà thờ ở Tây phương. 

(3) Từ Lama (bla-ma) Tây Tạng dịch chữ Gưưu, hay vị 
thầy hướng dẫn tâm linh. Theo truyền thống có ba loại 


48|_ SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


lama: I. những Guru của dòng, tức là những vị thầy của 
dòng truyền thừa những lời dạy và quán đảnh mà mình đã 
nhận; 2. những Guru ban cho sự hướng dẫn, nghĩa là mọi 
vị thầy mà người ta đã có, lúc này lúc khác trong đời hiện 
tại; và 3. Guru Gốc là vị thầy giới thiệu người ta vào bản 
tánh của tâm mình, vả là người ban cho những quán đảnh 
quan trọng nhất và những giáo huấn bí mật cho sự phát triển 
tâm linh của mình trong đời này. Vị Guru Gốc này có ba 
phương diện theo chiều sâu: 1. Guru bên ngoài là vị thầy 
thật sự nhập môn và dạy dỗ cho; 2. Guru bên trong là bốn 
tôn thiền định của cá nhân mà người ta nối kết với ngài một 
cách đặc biệt trong suốt đời hiện tại; 3. Guru Bí Mật là 
Samantabhadra, Phật Bốn Nguyên, bậc không ai khác hơn 
là bản tánh của tự tâm mình. 

(4) Ba Thân trong hệ thống Kinh chỉ ám chỉ mục tiêu 
của con đường tâm linh, chứ không ám chỉ Nền Tảng và 
Con đường như trong Đại Toàn Thiện. Như là mục tiêu, nó 
có nghĩa là sự biểu lộ của giác ngộ hoàn toàn của một vị 
Phật theo ba Thân (kaya) hay ba chiều kích hiện hữu của 
ngài. Pháp thân (Dharmakaya) hay “Thân Thực Tại” thì 
vượt khỏi ý niệm của trí thức và diễn tả bằng lời. Nó là thực 
tại tối hậu tràn đầy và toàn khắp. Báo thân (Sambhogakaya), 
“thân hưởng thọ”, biểu lộ bên ngoài thời gian và lịch sử 
trong Akanistha, bình diện cao nhất của hiện hữu. Chỉ 
những đại Bồ tát đã hoàn toàn tịnh hóa các căn của mình 
mới có thê tri giác hình tướng vinh quang này. Hóa thân 


CHÚ THÍCH CHO GIỚI THIỆU l49 


(Nirmanakaya), “thân lưu xuất”, là Phật xuất hiện trong 
thời gian và lịch sử như là một đạo sư của con đường. Đức 
Phật lịch sử Thích Ca Mâu NI là một Hóa thân. Cũng vậy 
từ Hóa thân hay Tulku được áp dụng cho những tái hiện 
thân của những vị thầy tâm linh vĩ đại. 

(5) Xứ sở Uddyana (TT. U-rgyan) là nơi chốn chánh 
yếu phát nguồn của những Tantra Anuttara, cũng như 
những Tantra của Dzogchen. Nó là quê hương của vua Jah, 
vị đã đầu tiên phát hiện những Tantra Mahayoga, và của 
Garab Dorje, vị thầy nhân loại đầu tiên của Dzogchen theo 
truyền thông Phật giáo. Hơn nữa, Uddiyana là nơi sanh của 
Padmasambhava, vị thầy đã thiết lập hình thức Mật thừa 
Phật giáo ở Tây Tạng. 

(6) Sabda-mahaprasanga Tanra: đây là Tantra chủ yếu 
trong mười bảy loại Tantra của bộ Upadeáa. 

(7) Kulayardja Tantra: Đây là Tantra chủ yêu trong 
những Tantra bộ Semde. 

(8) Từ ngữ những Phật Thiền (Dhyani Buddha), dùng 
để chỉ năm Như Lai hay Phật là Báo thân của Phật quả. Từ 
dhyani xuất phát từ dhyana, “thiền định”. 

(9) Năm âm tiết của thần chú này đại diện cho năm vị 
Phật thiền. Hình dáng người nam màu trắng vô nhiễm, hắn 
là VaJrasattva, ban cho tỳ khưu mi quán đảnh cái bình tịnh 


hóa thân cô khỏi mọi che ám. 


50|_ SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


(10) Đây là tên của một Tantra Dzogchen nổi tiếng. Giáo 
sư Norbu đang sửa soạn một nghiên cứu rộng rãi về bản 
văn này. 

(11) Vajrasana, “tòa kim cương”, dưới cội Bồ đề nơi đức 
Phật giác ngộ. Bây giờ là Bodh Gaya ở bang Bihar Ấn Độ. 
Vài dặm về phía đông là đất hỏa thiêu Kolashri, mà người 
Tây Tạng xem là Sita-vana xưa. 

(12) Một bản dịch của bản văn này, xem Đức Vua Thông 
Thái và Vinh Quang, cùng với bình giảng của Patrul 
Rinpoche, trong Golden Letters, Mhững Chữ Vàng (bản 
tiếng Việt của n.x.b. Thiện Trị Thức, 2002). 

(13) Địa điểm chính xác của nơi này không được biết, 
cũng như hình thức SanskrIt của cái tên này. 

(14) 2a '¬s là “Thân Cầu Vồng” và người đạt đến gọi là 
một 7z -us-pa. Đây là một phương pháp, khi vào lúc chấm 
dứt cuộc đời, người ta có thê chuyên hóa thân thê vật chất 
thành năng lực thuần khiết sáng chói và biến mất như một 
cầu vồng giữa bầu trời. Việc này làm cho người ta vượt 
thoát vòng chuyền di luân hồi, và người ta có thể chọn cách 
tái xuất hiện trong một thân ánh sáng bắt cứ nơi nào người 
ta muốn đề cứu giúp và giáo hóa chúng sanh. Một số Thân 
Cầu Vòng đã được xác định ở Tây Tạng trong những thập 
niên gần đây. Trong vòng bảy ngày thân xác vật chất biến 
mắt, chỉ để lại tóc và móng tay chân. 

(15) Xem Dzogchen, the self#perƒfected state, Chögyal 
Namkhai Norbu — Snow Lion, 1996. 


CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


Tiếng Tây Tạng: gDod-ma ¡ rnal- 'byor gyi lam khyer 
nyi mi- shan 'khor-la-ma. 

Tiếng Anh: “Chu Kỳ Ngày và Đêm Trong Đó Người Ta 
Tiến Hành Theo Con Đường của Yoga Bốn Nguyên” 


Kính lễ Đạo sư 


Con kính lễ với lòng sùng mộ bao la của ba cửa (thân, 

lời, tâm) tất cả chư vị Đạo sư của Dòng Đại Toàn Thiện, 
như ngài Changchub Dorje, vị bao gồm trong mình tất cả 
các Gia Đình Phật, cũng như Urgeyen TenzIn và DorJe 
Paldron. 
(2) Phật Bốn Nguyên Samantabhadra và Vajrasattva vinh 
quang đã trao truyền phương pháp đi theo con đường tỉnh 
túy của Atiyoga cho Garab Dorje, vị thầy tối thượng. Mong 
muốn giải thích một ít về cam lồ của giáo lý này, con tha 
thiết cầu xin chư Dakini ban cho con sự cho phép. 


(3) Chúng ta luôn luôn cần tu hành tâm chúng ta theo sự 
thay đổi thái độ gồm bón phần và chúng ta cần không bao 
g1ờ rời lìa khỏi yoga này trong đó chúng ta nhận thức sự 


52|_ SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


hiện diện bâm sinh tự nhiên của chính chúng ta như là Đạo 
sư chân thật của chúng ta. Liên tục với tỉnh giác chánh niệm 
này không hề xao lãng trong bồn thời (ăn, ngồi, đi và ngủ) 
là gốc của sự thực hành. 


(4) Chắc hắn, với ngày và đêm, có một thực hành chánh 
yếu mỗi ngày được tiến hành như một chu kỳ liên tục. Sự 
thực hành ban ngày cai quản những hoạt động của ba thời 
(ăn, ngồi và đi) thì bao gồm ba chủ đề: hiểu, an định và tiến 
bộ trong thực hành. 


(5) (Về cái đầu tiên của ba chủ để này): vào lúc bắt đầu, 
chúng ta cần hiểu cái chúng ta chưa hiểu. Mọi hiện tượng 
được thấy hay nghe, dù chúng có thê nhiều bao nhiêu, đều 
giống như những hình ảnh hư giả, dù chúng xuất hiện rất 
sai khác. Kết luận như vậy chúng ta có thể xác định rằng 
chúng chỉ là một trò phô diễn huyền thuật của tâm. 

( 6 ) Bản tánh của tâm từ sơ thủy vốn trông không và không 
có một tự ngã. Không có cái gì cụ thể về phần nó, phương 
diện của nó là sự sáng tỏ quang minh và không bị ngăn ngại 
(và không dứt đoạn), như mặt trăng phản chiếu trong nước. 
Đây là tỉnh giác nguyên sơ và tối hậu (tánh giác) của hiện 
diện thanh tịnh (rigpa) trong đó tuyệt không có nhị nguyên 
giữa tánh không và sáng tỏ. Chúng ta cần hiểu rằng tỉnh 
giác nguyên sơ này thì vốn tự-toàn thiện một cách tự nhiên 
và tự phát. 


CHU KỲ NGÀY VÀĐÊM l53 


(7) Bởi vì chúng ta nhận biết răng những hình tướng xuất 
hiện (bên ngoải) chỉ là những trang hoàng của pháp tánh 
(thực tánh, thực trạng) của hiện hữu, những xuất hiện sanh 
khởi với sáu căn thư giãn một cách tỉnh táo thì đều tự-giải 
thoát vào trong thật tánh (thực trạng) của chính chúng. Bởi 
vì chúng ta biết rằng hiện diện thanh tịnh thuần túy (rigpa) 
chỉ là tánh giác nguyên sơ như vậy, những biểu lộ của 
những phiền não và dấu vết nghiệp của chúng ta là tự-giải 
thoát vào trong pháp tánh (thực trạng) của chính chúng. 
(8) Bởi vì những xuất hiện và hiện diện thanh tịnh (rigpa) 
được nhận biết là không thê tách biệt, những tư tưởng bám 
năm vào nhị nguyên chủ thê và đối tượng là tự-giải thoát 
vào trong pháp tánh (thực trạng) của chính chúng. Hơn nữa, 
những phương pháp của tự-giải thoát qua chú ý trần trụi, 
tự-giải thoát ngay nơi sự sanh khởi của tư tưởng, và tự-giải 
thoát như vậy, là những phương cách cho tiến bộ theo con 
đường thực hành theo chiều hướng của yoga này. 

(9) Tỉnh giác sanh khởi vào khoảnh khắc thình lình đầu tiên 
(của tiếp xúc giác quan) thật ra là cái hiện diện thanh tịnh 
hiển lộ không có sửa sang, chỉnh trị và vốn không sanh. 
Thực trạng này của hiện hữu (pháp tánh) siêu vượt những 
giới hạn của cả chủ thể lẫn đối tượng là tánh giác nguyên 
sơ tự-phát sanh của hiện diện thanh tịnh. 

(10) Về cái hiện điện thanh tịnh này, ba phương diện của 


trạng thái của Samantabhadra là chân thật trọn vẹn: vắng 


54|_ SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


dứt bất kỳ dấu vết nghiệp nào, Tinh Túy của nó tức là Pháp 
thân và chính là tánh không: vắng đứt những tư tưởng và ý 
niệm, Bản Tánh của nó tức là Báo thân chính là sáng tỏ; 
vắng dứt bất kỳ tham muốn hay bám luyến nào, Năng Lực 
của nó là Hóa thân, là không ngăn ngại (và không đoạn 
dứt). 

(11) Một tỉnh giác như vậy, ngay trong sự có mặt của nó, 
thì hoàn toàn văng dút, sạch hết những tư tưởng nhị nguyên 
suy nghĩ theo chủ thê và đối tượng, và như vậy (những xuất 
hiện hình tướng) sanh khởi như những biểu lộ của sáng tỏ 
không có bắt kỳ bám nắm nào. Những hình tướng xuất hiện 
tự hiện bày chính chúng trong trạng thái của thật tánh của 
hiện hữu. 

(12) Bởi vì cái tỉnh giác tự nhiên, khoảnh khắc, vô điều 
kiện này gặp gỡ thật tánh của hiện hữu như là Mẹ của nó, 
(chúng ta nói nó là) Pháp thân. Ở trong hiện trạng (thật 
tánh) của hiện diện thanh tịnh tự-toàn thiện một cách tự 
nhiên này chính là trạng thái tự nhiên của Đại Toàn Thiện. 
(13) Về an định (sự thực hành của chúng ta, nó là chủ đề 
thứ hai): chúng ta đi theo con đường nhờ ba giáo huấn cho 
hòa nhập, cho buông xả với hiện diện, và cho tiễn bộ trong 
thực hành. Phương pháp thứ nhất, hòa nhập: khi ngồi thoải 
mái và hoản toàn buông xả, thư giãn, chúng ta hòa nhập 
(tỉnh giác của chúng ta) vào bầu trời trước mặt. 

(14) Khi chúng ta ồn định như vậy vào một trạng thái thư 
giãn, cảnh giác mà không có xao lãng và không có thiền 


CHU KỲ NGÀY VÀĐÊM l55 


định được tạo dựng, cái tỉnh giác nguyên tuyền nảy giống 
như hư không trong trẻo, nó cũng là một tình trạng không 
có bất kỳ tham luyến hay bám năm nảo. Nó chỉ là sáng tỏ 
quang minh hay chỉ là hiện diện thanh tịnh, và nó tương tự 
với một khoảnh khắc ngạc nhiên sửng sốt. Cái hiện điện 
thanh tịnh này hiển lộ trong một cách trơ trụi trần truồng 
không có nhị nguyên hay phân biệt g1ữa trạng thái tĩnh lặng 
và sự chuyên động của những tư tưởng. 

(15) Khi tiếp tục trong tham thiền, không rơi vào ảnh hưởng 
của hôn trầm hay xáo động, chúng ta thấy mình ở trong một 
trạng thái hiện diện trong sáng tỏ và linh hoạt, sâu thắm. Về 
tiếp tục trong một trạng thái của tham thiền, dù cho chúng 
ta có thể đi vào việc gợi lại những tư tưởng, dẹp chúng qua 
một bên, khiến cho chúng lập lại, hay triển nở chúng thêm, 
thì chúng vẫn ở trong thật tánh của chính chúng, không có 
làm chúng ta xao lãng, và chúng là tự-giải thoát. 

(16) Sau khi đạt đến trạng thái này, khi chúng ta ra 
khỏi thời kỳ tham thiền nhập định, mức độ an định vững 
chắc của chúng ta (trong thực hành) là sự nhận thức chúng 
ta có lệ thuộc vào sức mạnh của những tư tưởng luôn luôn 
quy định hay không. Những kinh nghiệm trong khi thiền 
định (sanh khởi một cách tự phát), như sự mọc lên của ánh 
sáng mặt trời hay mặt trăng. Những kinh nghiệm này, như 
những thị kiến, những thay đổi trong hơi thở và vân vân, 
khi chúng sanh khởi vẫn không bị điều kiện hóa bởi những 
ý niệm (hay phán định). 


56|_ SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


(17) Về phần những kinh nghiệm xuất hiện sau thời kỳ 
tham thiền nhập định: chúng ta thấy mọi hình tướng xuất 
hiện là những sự huyễn, hay chúng ta xem mọi xuất hiện là 
trống không. (Chúng ta có thể ở) trong một trạng thái hiện 
diện thuần khiết và có vẻ không có những tư tưởng lan man 
sanh khởi, hay chúng ta nghĩ chúng ta có thể đi vào những 
hoạt động mà không tạo ra lỗi lầm nào. 

(18) Về chiều kích toàn bộ của chúng ta: bởi vì tri giác 
những đối tượng bên ngoài và những phân tích về chúng 
(một mặt), và những tư tưởng lan man và sống động (ở mặt 
kia) là trống không, chúng ta đạt được Pháp thân tối 
thượng, nó là bản tánh của tâm. Bởi vì cái này thì không 
thể nào bị nhiễm ô bởi những tư tưởng, đặc tính hay nhận 
thức, chúng ta đạt đến một tỉnh giác thanh tịnh nguyên sơ 
không nhiễm dơ bởi những tư tưởng lan man. 

(19) Bởi vì những che chướng và những dấu vết nghiệp của 
chúng ta giờ đây đã hoàn toàn được thanh tịnh, những phiền 
não của chúng ta không ngoài tầm kiểm soát nữa. Bởi vì 
như vậy, dù chúng ta có thể là (những cá nhân bình 
thường), bây giờ chúng ta thấy mình vượt cao hơn mọi cõi 
của sanh tử, và chúng ta được xem là thuộc về g1a đình của 
những bậc Ứng Cúng (A La Hán). 

(20) Về những giáo huấn cho sự thư giãn với hiện diện: bất 
kỳ khi nào những hình tướng xuất hiện sanh khởi, dù theo 
bất cứ cách nào, không chỉnh trị hay sửa sang, (chúng ta 
cần nhìn chúng) như chỉ là những trang hoàng tô điểm của 


CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM lŠ7 


bản thân trạng thái bốn nguyên (nó là thật tánh, thật trạng 
của hiện hữu). Trong trạng thái này, sự hiện diện thanh tịnh 
(tánh giác) bên trong của chúng ta là không sửa trị, trong 
sáng, sống động và trần truồng. Như thế, khi thư giãn, 
buông xả một cách cảnh giác với hiện diện, (khi những tư 
tưởng sanh khởi) chúng ta thư giãn, buông xả chúng vào 
thật trạng của chính chúng như nó vốn là. 

(21) Về những đối tượng của sáu căn: khi chúng sanh khởi 
chỉ như những trang sức (của trạng thái của hiện diện) trong 
một cách minh bạch không có bất kỳ ngăn ngại và không 
có bất kỳ phân tích trí thức nào, bấy giờ chúng trọn vẹn 
toàn thiện đúng như chúng là, như diệu dụng của hiện diện 
thanh tịnh mà không có nắm bắt (theo những ý niệm và 
phán định) nào. Liên tục trong trạng thái này mà không có 
nhị nguyên nào thì được gọi là thư giãn với hiện diện. 

(22) Khi liên tục trong thời tham thiền nhập định, không đi 
vào phân tích những đối tượng của năm giác quan, (những 
hình tướng xuất hiện được để cho) sanh khởi một cách rõ 
ràng và quang minh trong một cách thư giãn mà cảnh giác, 
không có bắt kỳ xao lãng hay bám nắm (theo những ý niệm 
và phán định). Bấy giờ, sau khi đã chấm dứt một thời tham 
thiền nhập định, một tỉnh giác nguyên sơ sẽ tự hiện bày, khi 
ấy những đối tượng của sáu giác quan có xuất hiện sẽ giống 
như không có thực thê. 

(23) Bất kỳ khi nào những tư tưởng lan man của năm độc 
sanh khởi, chúng ta thư giãn một các cảnh giác để mặc 


58|_ SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


chúng mà không có bám nắm. (Mặt khác) chúng ta không 
cần cô găng ngăn chặn chúng với cái đối trị nào hay chuyển 
hóa chúng nhờ phương pháp nào. (Bởi vì chúng không bị 
ngăn chặn hay được chuyên hóa), những phiền não sanh 
khởi trên con đường là tự giải thoát và một tỉnh giác nguyên 
sơ đang hiện diện. 

(24) Những kinh nghiệm sanh khởi trong khi thực hành 
thiền định biểu lộ như sáng tỏ và tánh không. Chúng được 
thấy hiện diện trong một trạng thái của thị kiến và tánh 
không, hay trong một trạng thái chuyển động liên tục của 
những tư tưởng và tánh không, hay trong một trạng thái 
cảm giác lạc phúc, sáng tỏ và vô niệm (không lan man). 
(25) Về chiều kích toàn thể của chúng ta: hiểu rằng tất cả 
hiện tượng là Pháp thân, tỉnh giác không sửa trị này về 
“trạng thái của hiện hữu như bản thân nó là' thì hiện diện 
giống như một cảnh giới toàn thiện, toàn hảo, một tướng, 
toàn thể và không có nhị nguyên (bất nhị). Vì điều này (có 
nói rằng) chúng ta đã đạt đến chiều kích của tánh giác bổn 
nguyên, và một tỉnh giác nguyên sơ của sự sáng tỏ đang 
hiện diện. 

(26) Bởi vì những đối tượng chúng ta tri giác quả thật là 
những biểu lộ của thật tánh của hiện hữu, những phiền não 
và che chướng của chúng ta trở thành thanh tịnh. Vì cái tỉnh 
giác nguyên sơ của hiện diện thanh tịnh đang hiện diện, 
chúng ta gỡ mình khỏi sự dẫn thân vào bắt kỳ loại thái độ 
tiêu cực nảo. Và bởi vì chúng ta giải thoát khỏi những phiền 


CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM L59 


não, những dấu vết nghiệp và những che chướng, chúng ta 
được xem là thuộc về gia đình của những Bồ tát cao cả. 
(27) Vẻ phần tiến bộ trong thực hành (chủ đề thứ ba): trong 
một trạng thái tự-toàn thiện không chỉnh trị và tự phát, tỉnh 
giác khoảnh khắc ban sơ này vẫn toàn nguyên hiện diện và 
không tạo tác. Nó là một hiện diện vô niệm thanh tịnh minh 
bạch và sông động. Như vậy sự tương tục của tỉnh giác vẫn 
vững chắc và không xao lãng. 

(25) Trong khi tiếp tục trong một thời tham thiền, không bị 
hôn trầm và xáo động ảnh hưởng, mọi sự tự biểu lộ như là 
tánh không, và tánh không là thật trạng của hiện hữu. Bấy 
giờ, sau khi kết thúc một thời tham thiền, không bị những 
tư tưởng quy định, chúng ta cần tiếp tục trong trạng thái của 
bản tánh của tâm, đúng như bản thân nó là. 

(29) Về những kinh nghiệm trong khi thiền định, chúng ta 
thấy mình trong một trạng thái bất nhị, dù chúng ta đang 
thiền định hay không thiền định. Mọi hình tướng xuất hiện 
sanh khởi hoàn toàn là sự biểu lộ của năng lực của sự tham 
thiền nhập định của chúng ta. Thật trạng (pháp tánh) của 
hiện hữu của mọi hiện tượng, đúng như chúng là, tự hiện 
bày mà không lìa khỏi thể trạng bốn nguyên tự nhiên. 

(30) Về phần chiều kích toàn thể của chúng ta: mọi hiện 
tượng, dù thấy hay không thấy, toàn thể đều được tịnh hóa 
tự chính chúng trong pháp tánh (thật trạng của hiện hữu). 
Bởi thế, chúng ta đạt được chiều kích (hay cảnh giới) tối 
thượng của bất nhị, và một tỉnh giác nguyên sơ tối thượng 


60 SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


không cách gì che phủ được (bởi những hoạt động tâm trí) 
thì hiện diện. 

(31) Qua tịnh hóa trọn vẹn những che chướng của chúng ta 
đối với hiểu biết (hay trí huệ), như vậy chúng ta đạt được 
một hiểu biết (hay trí huệ) về tất cả mọi hiện tượng như 
chúng là trong pháp tánh (trong thực trạng của hiện hữu của 
chúng). Bởi vì chúng ta hoàn toàn giải thoát khỏi bất kỳ nhị 
nguyên nảo trong tương quan người hiểu và cái được hiểu, 
chúng ta được xem là thuộc về gia đình chư Như Lai toàn 
giác. 

(32) Bây giờ về tiến hành theo con đường qua thực hành 
ban đêm, ở đây chúng ta cần tự huấn luyện hai thực hành: 
một vào buổi tối khi chúng ta ngủ và cái kia vào buồi sáng 
khi chúng ta lại thức dậy. Vào buổi tối (trước khi vào giấc 
ngủ) chúng ta cần để cho những căn của chúng ta lắng đọng 
thành một thê trạng của tham thiền nhập định liên tục. Hơn 
nữa, chúng ta cần hòa nhập sự thực hành tập trung của 
chúng ta với giấc ngủ. 

(33) Vào lúc rơi vào giấc ngủ, chúng ta cần quán tưởng một 
chữ A màu trắng hay một quả cầu nhỏ ánh sáng năm màu 
trong không gian giữa hai lông mày. Cái này được quán 
tưởng rõ ràng cỡ bằng hạt đậu Hà Lan. Trước tiên chúng ta 
có định tỉnh giác của chúng ta vào đó; rồi chúng ta thư giãn 
tỉnh giác một tí và tự cho phép mình đi vào giắc ngủ. 

(34) Khi chúng ta đi vào giấc ngủ trong một trạng thái trong 
đó sáu quan năng được buông xả một cách cảnh giác vào 


CHU KỲ NGÀY VÀĐÊM l61 


trong thê trạng (thật tánh) của chính chúng, tỉnh giác của 
chúng ta không bị dơ nhiễm bởi bụi bặm trên mặt của 
những tư tưởng lan man và tịnh quang tự nhiên bèn xuất 
hiện. Như vậy chúng ta thấy mình ở trong sự hiện diện của 
pháp tánh mà không có bắt kỳ tư tưởng lan man nảo. 


(35) Hay lại nữa, khi chúng ta quan sát cái tỉnh giác khoảnh 
khắc này (vào ngay lúc nó sanh khởi), chúng ta không thể 
thấy bất cứ cái gì ở trong nó mà có thê được cho là an lặng 
hay chuyên động của tư tưởng. Như vậy, thấy mình trong 
một trạng thái hiện diện tỉnh táo, đầy sức sống, chúng ta 
lắng đọng thành một tỉnh giác bình lặng và đi vào giắc ngủ. 
(36) Tiến trình vào giắc ngủ là nguyên nhân đề chúng ta đi 
vào sự sáng tỏ của thật trạng của hiện hữu (pháp tánh). Bấy 
ø1ờ (những quan năng) của chúng ta hoàn toàn rút vào Pháp 
giới (Dharma-dhatu) trong một trạng thái của hiện diện 
thuần túy. Cho đến khi chúng ta vào giấc ngủ, có thê tiếp 
tục thấy mình hiện diện trong trạng thái của pháp tánh Ẫy. 

(37) Hoàn toàn gỡ khỏi những dấu vết nghiệp của một thân 
thể vật chất của chúng ta, những dấu vết nghiệp của thị 
kiến, và những dấu vết nghiệp của hoạt động tâm thức của 
chúng ta, không có hoạt động tâm thức khởi nữa (trước sự 
bắt đầu của mộng). Chúng ta tiếp tục thấy mình trong sự 
hiện diện của trạng thái pháp tánh. Như vậy, chúng ta sẽ 
kinh nghiệm một cấp độ nào đó của sự hòa lẫn với tịnh 


quang tự nhiên. 


621 SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


(38) (Vào giây phút khi chúng ta thực sự) đi vào giấc ngủ, 
không có bất kỳ tư tưởng lan man nào sanh khởi và trạng 
thái hiện diện thuần túy của chúng ta được chìm hút vào 
Mẹ của nó (tịnh quang tự nhiên) và chúng ta thấy mình 
trong hiện diện của trạng thái pháp tánh. Tiếp theo thời kỳ 
tham thiền này (nó là tịnh quang tự nhiên), chúng ta sẽ đến 
chỗ nhận biết những giấc mộng của chúng ta chỉ là những 
giác mộng khi chúng ta đi vào trạng thái mộng. Thấy mình 
tự do với mọi vọng tưởng, (những giấc mộng) biểu lộ theo 
một cách trợ giúp bạn hữu như là chiều kích của chúng ta 
và tánh giác bổn nguyên của chúng ta. 

(39) Lúc sáng sớm, (ngay khi tỉnh giấc), một tỉnh giác 
hay trí huệ (ye-shes) nguyên sơ sanh khởi không bị chỉnh 
sửa và hiện diện trong thật trạng của chính nó. Nếu chúng 
ta an trụ trong trạng thái tự nhiên này không xao lãng và 
không thiền định về cái gì, bấy giờ chúng ta sẽ thấy mình 
hiện diện một cách bình lặng, không bị xao lãng bởi bất 
kỳ tư tưởng lan man nào. Cái này gọi là trạng thái của 
Guru Samantabhadra. 

(40) Nhìn thắng vào khuôn mặt của trạng thái này (của hiện 
diện thuần túy, hiện diện thanh tịnh), chúng ta quan sát với 
chú ý trần trụi ai là cái đang thiền định. Không tìm thấy cái 
gì có thê nhận biết (hay xác định được) ở đó, một tỉnh giác 
tự phát sanh nguyên sơ minh bạch và trần truồng tự giải 
thoát chính nó ngay khi nó sanh khởi. Bấy giờ một tỉnh giác 
nguyên sơ bắt nhị trở thành hiện diện. 


CHU KỲ NGÀY VÀĐÊM l63 


(41) Vào khoảnh khắc đó, thấy mình vượt khỏi mọi thị kiến 
đối tượng, và siêu vượt mọi tư tưởng lan man bám nắm nhị 
nguyên, một tỉnh giác hay trí huệ (ye-shes) nguyên sơ vô 
niệm trở nên biểu lộ rõ ràng. Bởi vì chúng ta nhận biết rõ, 
một tỉnh giác nguyên sơ sáng tỏ, không dơ lắm (bởi vết dơ 
của những tư tưởng lan man), trở thành biểu lộ rõ ràng. Bởi 
vì không có nhị nguyên (của chủ thể và đối tượng hiện 
diện), một tỉnh giác về cảm giác lạc phúc trở thành biểu lộ 
TÕ ràng. 

(42) Bởi vì chúng ta đến chỗ hiểu rằng mọi hiện tượng tự 
chúng thật sự là pháp tánh, một tỉnh giác hay trí huệ (ye- 
shes) nguyên sơ không cách gì lầm lẫn trở thành biểu lộ 
một cách tột bực. Và bởi vì một tỉnh giác nguyên sơ về số 
lượng (nó biết mỗi sự vật trong cá thể của nó) trở thành 
biểu lộ rõ ràng trong toàn thể của nó, bản tánh vốn sẵn của 
ba chiều kích của hiện hữu chúng ta trở thành biểu lộ tột 
bực. 

(43) Khi người ta thực hành tinh túy của yoga này cả ngày 
và đêm, toàn bộ chiều kích đời sống chúng ta đi vào tham 
thiền nhập định. Trở thành quen thuộc với thực hành, 
những phiền não của chúng ta sẽ sanh khởi trên con đường 
(như cái gì hữu ích cho chúng ta). Chắc chắn chúng ta sẽ 
đạt đến mức độ toàn vẹn của việc hoàn thành lợi lạc của 
chúng sanh, mà con số ngang với sự bao la của bầu trời, 


nhờ sự chứng đắc ba chiều kích của hiện hữu chúng ta. 


64| SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


(44) Mức độ quen thuộc của chúng ta (với sự thực hành này 
là cấp độ chúng ta có thể) nhận biết những giấc mộng của 
chúng ta là những giấc mộng khi chúng ta còn ngủ. Bởi vì 
những bám luyến vào những cảm giác lạc và khổ (sẽ được 
chiến thắng mỗi ngày), chúng ta thấy mình trong một trạng 
thái hòa nhập, không cách gì bị che phủ (bởi ý niệm hay 
phán định). Bởi vì tỉnh giác nguyên sơ hiện diện, mọi hình 
tướng xuất hiện sanh khởi như những người bạn (có thê 
giúp chúng ta trên con đường). Sự tương tục của vọng 
tưởng bị đứt đoạn như vậy và chúng ta thấy mình trong sự 
hiện diện của trạng thái pháp tánh. 

(45) Bởi vì hành giả của Atiyoga, suốt cả ngày và đêm, an 
trụ không lìa khỏi trạng thái của pháp tánh này, có nói rằng 
anh ta hay chị ta có thể chứng đắc Phật quả thậm chí trong 
khoảnh khắc giữa hai hơi thở. Đó là điều được con người 
vĩ đại Garab Dorje nói. 


(46) VỀ những phiền não sanh khởi trên con đường 
(như là cái hữu ích trong thực hành của chúng ta), không 
phân biệt những hiện tượng (là tốt hay xấu), chúng ta thấy 
chúng hiện diện trong trạng thái của pháp tánh. Vì tất cả 
chúng đều hiện diện trong tỉnh giác toàn thể, không có tạo 
tác ý niệm nảo đối với chúng, chúng ta nhận biết mê lầm 
(bản thân nó không gì khác hơn là) vô niệm. Những hiện 
tượng biểu lộ (một cách vô niệm) là pháp tánh như bản thân 
pháp tánh. 


CHU KỲ NGÀY VÀĐÊM l65 


(47) Mọi hiện tượng xuất hiện như những đối tượng của 
sáu quan năng thì hiện diện trong sáng tỏ quang minh và 
không có tự tánh. Vì vậy, chúng ta nhận biết sân giận có 
đặc tính của sáng tỏ và bây giờ nó biểu lộ như tỉnh giác 
(hay trí huệ) nguyên sơ của sáng tỏ. 

(48) Mọi sự biểu lộ bên ngoài là pháp tánh, trong khi bên 
trong, hiện diện thanh tịnh thuần khiết là tỉnh giác nguyên 
sơ. Bởi vì cảm giác đại lạc không có bất kỳ phân biệt nhị 
nguyên nào, có bản chất của Năng Lực, chúng ta nhận biết 
tham thật ra tiêu biểu cho điệu dụng của đại lạc. Như thế 
có biểu lộ một tỉnh giác nguyên sơ về cảm giác đại lạc, nó 
là tự toàn thiện một cách tự phát mà không có bắt kỳ giới 
hạn nào. 

(49) Hơn nữa những chúng sanh khác được lợi lạc nhờ ba 
chiều kích của hiện hữu chúng ta. Hơn thế nữa, ba độc 
phiền não tự biểu lộ chính chúng hoàn toàn là chiều kích 
của hiện hữu của chúng ta và là tánh giác bổn nguyên vốn 
sẵn. 

(50) Bởi vì cái chúng ta gọi là “phiền não” không hiện hữu 
nữa, những nguyên nhân cho sự chuyển di trong sanh tử 
không còn. Về điều này, dù chúng ta có nghĩ cách gọi thực 
trạng này là “niết bàn”, thật ra nó chỉ là vô số phẩm tính 
công đức (của trạng thái bổn nguyên của Phật quả) biểu lộ 
chính chúng một cách tự phát trong tự-toàn thiện, không có 
bất kỳ sửa sang hay tạo tác nào được làm với chúng. Như 


66|_ SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


mặt trời mọc lên trong bầu trời, chúng ta có thể nói rằng đó 
chỉ là sự sáng tỏ như vậy. 

(51) Về phương pháp này: trường hoạt động của những học 
trò cần bao trùm năm khả năng (ngũ căn trong 37 phẩm trợ 
đạo): sẵn sàng tích cực tham gia, chuyên cần, hiện diện 
chánh niệm, định và huệ. Với bất cứ giáo huấn nào chúng ta 
đã nhận từ thừa tối thượng (Atiyoga), chúng ta cần biết làm 
thế nào đề thực hiện cho chính chúng ta những điều kiện hài 
hòa để làm đầy đủ và hoàn thiện (năm khả năng này). 

(52) Đã phát biểu tất cả những điều này, nhờ ít lời khúc 
chiết này trao tặng một ít cam lồ của trạng thái của Đạo sư 
Kunzang Garab Dorje, nguyện tôi và tất cả chúng sanh số 
đông như sự bao la của bầu trời, những ai nối kết với tôi 
(về mặt nghiệp và mặt tâm linh), nhanh chóng đạt đến địa 
vị chân chính của Jina Samantabhadra chiến thắng! 

Bản văn này để cho những người mong muốn tham gia 
vào thừa tối thượng Dzogchen, được viết ra để tưởng nhớ 
Ông Paul Anderson, người đã ra đi một cách bình an. Bởi 
vì chúng ta đang bắt đầu một nhập thất ở Cộng Đồng 
Dzogc-hen ở Conway trong miền đông nước Mỹ, bản văn 
này được viết ra bởi hành giả Dzogchen Namkhai Norbu 
trong năm Hợi Thủy tháng chín ngày mông ba, đó hắn là 
một ngày tốt lành! 

Conway, Massachusetts 9 tháng 10, 1983 

Thể theo yêu cầu của Namkhai Norbu Rinpoche và với sự 
cộng tác của những thành viên Cộng Đồng Dzogchen ở 


CHU KỲ NGÀY VÀĐÊM_ 67 
Con-way, bản văn này về thực hành liên tục tham thiền 
Dzogchen được dịch sang tiếng Anh bởi Vajranatha, John 


Myrdhin Reynolds. 


SARVA MANGALAM 


PHÁC HỌA CHỦ ĐÈ & CHÚ THÍCH BẢN VĂN 


CĂN CỨ TRÊN BÌNH GIẢNG MIỆNG CỦA 


NAMKHAI NORBU 


PHÁC HỌA CHỦ ĐỀ CỦA BẢN VĂN 


Đâu đề câu 


Kính lễ 

Thực Hành Sơ bộ 

Thực Hành Ban Ngày 
Hiểu Thực Hành 

An Định Thực Hành 

Hòa Nhập 

Thư Giãn với Hiện Diện 
Tiến Bộ trong Thực Hành 
Thực Hành Ban Đêm 
Thực Hành Buổi Tối 
Thực Hành Buổi Sáng 
Những Lợi Lạc của Thực Hành 


CHÚ THÍCH BẢN VĂN CĂN CỨ TRÊN BÌNH 
GIẢNG MIỆNG CỦA NAMKHAI NORBU 


Đầu đề: Đầu đề bản văn này bằng tiếng Tây Tạng là 
øDod-ma'1 rnal-“byor gy1 lam khyer nyin mtshan “khor-lo- 
ma. “Yoga Bốn Nguyên” (gdod-ma'i rnal-“byor) ám chỉ sự 
hiểu biết về trạng thái bổn nguyên của cá nhân, cái này 
được gọi trong tiếng Tây Tạng là rig-pa, “hiện điện thanh 
tịnh, thuần khiết, tánh giác nội tại”. Yoga Bốn Nguyên là 
một đồng nghĩa với Atiyoga và Dzogchen. Từ sau thường 
được dịch là “Đại Toàn Thiện”. Ở đây lời đạy này đưa vào 
thực hành (lam khyer, “tiền hành theo con đường”). Vì đây 
không phải chỉ là một thực hành nhập thất, mà là một thực 
hành theo cách liên tục cả ngày và đêm, nó được nói giống 
như một bánh xe (“khor-lo). 


I KínhLễ 

(1) Đầu đề được tiếp theo bởi sự kính lễ các Đạo sư và 
bởi hai câu cầu nguyện. Ở đây tác giả cầu nguyện Đạo sư 
Gốc của ngài, Changchub Dorje của Nyala Gar ở Derge, 
Đông Tây Tạng. Chính vị Thầy nảy phát lộ cho tác giả 
nghĩa cốt lõi của Đại Toàn Thiện với kinh nghiệm trực tiếp 
khác với cái hiểu trí thức thuần túy. Rồi ngài cầu nguyện 


72|_ SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


tên của chú ngài Urgyan Tenzin, vị Thầy đầu tiên, và tên 
của Dorje Paldron (Ayu Khan- dro), vị đã ban cho ngài 
những chỉ dạy Dzogchen YangtI. 


(2) Mọi lời dạy được nối kết với sự trao truyền của 
chúng. Trong trường hợp Dzogchen, những lời dạy này 
được phát sanh với Phật Bồn Nguyên Saman-tabhadra (Phô 
Hiền), ngài là phương diện Pháp thân của Giác Ngộ. Ngài 
trao truyền chúng theo một cách trực tiếp tâm qua tâm cho 
Vajrasattva, vị này là phương diện Báo thân của Giác Ngộ. 
Đến lượt Va- jra-sattva trao truyền chúng theo một cách 
biểu tượng cho vị thầy con người đầu tiên của Đại Toàn 
Thiện là PrahevaJra hay Garab DorJe, phương diện Hóa 
thân. Garab Dorje khẩu truyền những giáo lý cho 
ManJu$rimitra và cho các Dakimi, họ là những người giữ 
gìn cho những giáo lý này. Ngài đã giải thích một ít về 
nghĩa của những chỉ dạy của Dzogchen. Những DakIni giác 
ngộ phái nữ này có trách nhiệm kết tập những chỉ dạy 
Dzogchen nhận được từ Garab DorJe thành những bản văn 
mật truyền gọi là Tantra. Những Tantra này được sắp xếp 
trong ba bộ bản văn: Semde “Bộ Tâm”, Longde “Bộ Không 
Gian” và Upade$a hay Mangade “Bộ Giáo Huấn Bí Mật”. 


H. Thực Hành Sơ Bộ 
(3) Bắt đầu, những hành giả Đại Toàn Thiện chúng ta 
cần tịnh hóa dòng tâm thức bằng cách huấn luyện tâm mình 


CHÚ THÍCH BẢN VĂN CĂN CỨ TRÊN BÌNH GIẢNG MIỆNG CỦA NAMKHAI NORBU_ | 73 


với bốn thiền định, chúng sẽ đem lại một thay đối trong thái 
độ của chúng ta đối với cuộc đời. Bốn thiền định là: 1. sự 
khó được một tái sanh làm người, 2. sự vô thường của cuộc 
đời, 3. tính phổ quát của khổ đau trong sanh tử, và 4. những 
nguyên nhân và hậu quả của nghiệp. 

Về thực hành, điều này nghĩa là bất kế chúng ta đang 
làm thực hành nào, chúng ta cần nhận thức. Chắng hạn, nếu 
chúng ta biết thực hiện thực hành nảo đó, như lễ lạy, nhưng 
nếu chúng ta xao lãng hay lười biếng, chúng ta không làm, 
chúng ta phải tự hỏi tại sao xảy ra cớ sự này? Nó xảy ra vì 
chúng ta không nhận thức, và nhận thức nghĩa là chúng ta 
không phí mất thời gian. Hơn nữa, nhận thức nghĩa là 
chúng ta phải biết sự quý báu của giáo lý và cơ hội độc nhất 
chúng ta đang có trong cuộc sống con người nảy để thực 
hành giáo lý. Từ cái biết này sanh khởi hiểu biết về những 
hậu quả mất cơ hội độc nhất này do cuộc đời con người quý 
báu đem lại. Tất cả sự việc này gồm trong cái chúng ta gọi 
là nhận thức. 

Thông thường khi nói đến bốn thiền định này, trước hết 
chúng ta nói đến sự quan trọng có được một tái sanh làm 
người. Khi chúng ta nghiên cứu những thực hành sơ bộ hay 
Ngondro, chúng ta học những giải thích mười tám đặc điểm 
của một đời người quý báu từng cái một trong chỉ tiết. 
Nhưng cũng quan trọng bằng như vậy, chúng ta cần nhận 
thức rằng dù bây giờ chúng ta thấy mình được tái sanh làm 
người trên hành tinh này, hoàn cảnh này không phải là cái 


74|_ SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


gì thường còn và trường cửu. Trong những kinh điển, có 
thí dụ một người đi buôn nhờ những hoàn cảnh ngẫu nhiên, 
thấy mình ở trên một hòn đảo đầy ngọc giữa một đại dương, 
nhưng trở về tay không vì không có nhận thức. Khi chúng 
ta chết và thấy mình ở trong trung ấm, trạng thái giữa chết 
và tái sanh, nếu chúng ta đi qua toàn bộ cuộc đời chúng ta 
mà không có tỉnh giác, không nhận thức sự quý báu của đời 
người và sự vô thường của cuộc đời, bấy giờ tình trạng của 
chúng ta không hơn tình trạng của một con chó. Thường 
thường, trong những bản văn Phật giáo có phân tích tỉ mỉ 
về sự vô thường của thế giới và chúng sanh. Nhưng điều 
quan trọng ở đây không phải là nhớ một số phân tích, mà 
đơn giản có sự hiện diện của tỉnh giác này vỀ sự vô thường 
nơi chúng ta trong mọi lúc. 

Nhưng dù chúng ta nhận thức sự vô thường của cuộc 
sống, nếu chúng ta không có hành động tích cực nào đối 
với sự kiện này của hiện hữu, chúng ta sẽ không tích tập 
những nguyên nhân của một tái sanh may mắn. Chúng ta 
không biết nghiệp cực kỳ quan trọng. Nếu chúng ta chỉ tiếp 
tục tích tập những nguyên nhân tiêu cực, bấy giờ chúng ta 
chắc chắn sẽ kinh nghiệm những hậu quả tiêu cực trong 
tương lai. Kết quả của điều này sẽ là chuyên di và khô đau 
trong những chỗ tái sanh khác nhau. Khi chúng ta nhận 
thức về những nguyên nhân và hậu quả của những hành 
động của mình, và về sự có mặt khắp của khô trong sanh 
tử, bấy giờ chúng ta sẽ chắc chắn có động lực để thực hành 


CHÚ THÍCH BẢN VĂN CĂN CỨ TRÊN BÌNH GIẢNG MIỆNG CỦA NAMKHAI NORBU_ | 75 


giáo pháp, nó là con đường chắc chắn và bảo đảm đến giải 
thoát và giác ngộ. 

Trên hết, tự tu tập theo bốn thiền định này có nghĩa là 
chúng ta cố gắng hiện diện và tỉnh thức với mọi khoảnh 
khắc trong mọi hoàn cảnh. Điều này không có nghĩa chúng 
ta chỉ nghiên cứu những cuốn sách Phật giáo hay thả mình 
trong những phân tích trí thức tỉ mỉ. Chăng hạn, có người 
học một bản văn Ngondro bằng tiếng Tây Tạng và rồi thực 
hành Ngon- dro thời gian dài. Không có gì sai trong việc 
đó; Ngondro là một thực hành cực kỳ quan trọng. Khi họ 
nghiên cứu bốn thiền định này, trước hết họ học làm sao 
phân tích cái gì là những điều kiện thuận lợi của một đời 
người quý báu — đấy là một đời người có đủ những điều 
kiện cho sự thực hành pháp. 

Những điều kiện này là gì? Trước hết, người ta thoát 
được tám điều kiện trong đó không có cơ hội hay rỗi rãnh 
để thực hành Pháp. Đó là những tái sanh ở địa ngục, quỷ 
đói, tái sanh trong loài thú, giữa những người hoang dã 
không có kiến thức về Pháp, vào loài trời sống lâu, vào 
những người mang nặng những quan điểm sai lầm, tái sanh 
trong một thời đại không có Phật xuất hiện trong thế giới, 
và tái sanh trong một thân người không đầy đủ quan năng. 
Những điều kiện này là tám trạng thái bất hạnh và cái đối 
nghịch lại là tám may mắn. Thứ hai, có mười điều kiện 
thuận lợi cần thiết, năm cái do người khác và năm cái do 
chính mình. Năm điều kiện bên ngoài ám chỉ đến sự xuất 


76 |_ SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


hiện của một vị Phật trong thế giới: một vị Phật đã xuất 
hiện trong thế giới, Ngài đã dạy Pháp, sự chỉ dạy của Ngài 
được thiết lập và trường tồn, người ta đi vào thực hành 
Pháp, và có những chúng sanh khác trong thế giới như 
những đối tượng của những hành động bi mẫn cho người 
ta. Năm điều kiện bên trong là hoàn cảnh của người ta: 
được sanh làm một con người, được sanh trong một xứ có 
giáo lý để đi vào, được sanh ra với quan năng đầy đủ, người 
ta không phải sống nhờ vào những hành vi sai lầm hay đời 
sông sai trái, có niềm tin vào vị thầy và lời dạy của ngài. 
Không có cái nào trong những điều kiện này thiếu được. 
Cuối cùng, khi những cá nhân này bắt đầu thực hành 
trong một chốn ân cư, họ được thầy dạy cho thiền định về 
những phân tích và luận chứng này, từng cái một, trong 
khoảng mười tám ngày. Nhiều hành giả đã làm điều này, 
và điều này được làm như thế nào, nghĩa là họ thiền định 
về từng luận chứng lần lượt hết mười tám điều kiện cần 
thiết cho một đời người quý báu và huấn luyện theo đó. 
Nhưng trong giáo lý Đại Toàn Thiện, tỉnh giác không 
vận hành theo lối này. Chúng ta không phải thiết lập một 
số luận cứ và rồi công nhận chúng. Những luận cứ và phân 
tích này được các vị thầy về sau sáng tạo ra. Khi đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni nói về sự quý báu của một đời người và 
về sự vô thường của nó, Ngải cho vài thí dụ như một đám 
mây trong bầu trời mùa thu, một dòng suối trên núi, một 


màn kịch, một ngọn lửa lập lòe của đom đóm và vân vân. 


CHÚ THÍCH BẢN VĂN CĂN CỨ TRÊN BÌNH GIẢNG MIỆNG CỦA NAMKHAI NORBU_ | 77 


Rút những thí dụ này từ Kinh hay những bài thuyết pháp 
của đức Phật, những học giả liệt kê và phân tích chúng, và 
theo cách này, tạo ra một thể thức lý luận về sự kiện vô 
thường. Nhưng bản thân đức Phật không tạo ra những luận 
cứ đặt nền trên những thí dụ của Ngài. Điều Ngài làm là 
đem lại cho những người khác nhau hiểu được những điều 
kiện của cuộc đời con người nhờ dùng những phương pháp 
khác nhau. Thế nên nguyên lý ở đây không phải là thiền 
định về những luận cứ khác nhau được thiết lập để trình 
bày sự vô thường của mọi sự kế cả cuộc đời chúng ta, mà 
là có một sự hiện diện của tỉnh giác về vô thường của mọi 
sự nơi chúng ta trong mọi lúc. Không quan trọng cuộc đời 
người hiện tại của chúng ta có được mười tám điều kiện 
thiết yếu này như thế nào — đó không phải là nguyên lý. 
Đúng hơn, chúng ta chỉ nhận thức vào mọi lúc cơ hội độc 
nhất của sự tái sanh làm người, để cho chúng ta không phí 
phạm cơ hội đó. Cuộc đời làm người của chúng ta thì tốt 
hơn cuộc đời một con mèo hay con chó, vì là người chúng 
ta biết suy nghĩ và sử dụng, hiểu được ngôn ngữ thế nảo. 
Một con người cũng có khả năng lớn lao nhiều để làm điều 
xấu trong thế giới này hơn những mèo và chó, chẳng hạn, 
tạo ra những vũ khí hạt nhân. Nhưng con người cũng có 
khả năng thực hiện giác ngộ trong đời này, và như vậy khả 
năng của họ thì cao hơn của các con thú rất nhiều. Đây là ý 
nghĩa thật sự của đời người — tiềm năng của chúng ta. Nhận 
thức thật trạng của chúng ta, cả những giới hạn và những 


78|_ SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


khả năng của chúng ta, là cái chúng ta gọi là chánh niệm và 
tỉnh giác (dran rig). 

Nếu chúng ta phải nghiên cứu chỉ tiết trong những bản 
văn mọi phân tích này, bấy giờ thê tài trở nên rất phức tạp, 
không chỉ cho người Đông phương mà thậm chí còn khó 
hơn với người Tây phương. Theo cách đó thì thật nghĩa 
thường bị lạc mất. Cần tránh điều này, và bởi thế cần đơn 
giản hóa những sự việc đề nắm được nguyên lý hiện thực 
bao hàm trong đó. Tỉnh giác không có nghĩa chỉ là bốn thiền 
định được nói ở đây; về nguyên lý nó có nghĩa là không 
xao lãng, phóng dật và cô gắng làm đến mức tốt nhất của 
mình trong mọi trường hợp. Đây là cách huấn luyện mình 
luôn luôn nhận thức và hiện diện. Đây là điều có nghĩa là 
“tu hành tâm thức” (blo sbyong); và bốn thiền định ở trên 
này đem lại một thay đôi cho thái độ của chúng ta, tạo thành 
sự thực hành sơ bộ bình thường. 


Rồi có những thực hành sơ bộ phi thường. Mục đích của 
những thực hành này là tích tập nghiệp công đức (dge 
bsags) và tịnh hóa những che chướng (sgrib sbyong). 
Những thực hành này gồm quy y Tam Bảo, phát Bồ đề tâm, 
thiền định và trì tụng thần chú Vajrasattva, cúng dường 
mạn đả la và Guru Yoga hay hợp nhất với tất cả các vị thầy. 
Cái quan trọng nhất là Guru Yoga. 

Những giáo lý như Tantra và Dzogchen liên kết với sự 
trao truyền. Trao truyền là một phương cách làm cho trạng 


CHÚ THÍCH BẢN VĂN CĂN CỨ TRÊN BÌNH GIẢNG MIỆNG CỦA NAMKHAI NORBU_ | 79 


thái bổn nguyên của cá nhân được hiểu ở cấp độ kinh 
nghiệm tức thời, trực tiếp, hoặc qua lời nói hay biểu tượng 
hay trực tiếp tâm qua tâm. Công việc của vị Thầy là đưa 
hành giả đến sự thấu hiểu, sự chứng ngộ răng bản tánh của 
tâm của nó thì giỗng như tắm gương và những tư tưởng 
sanh khởi trong đó thì giống như những phản chiếu xuất 
hiện trong tấm gương đó. Cái hiện diện thanh tịnh, thuần 
túy hay tỉnh giác nội tại (rig- pa, tánh giác) của chúng ta thì 
giống như khả năng của tắm gương phản chiếu mọi sự đến 
trước nó, dù đẹp dù xấu. Những phản chiếu này sanh khởi 
như là những đặc tính hay phẩm tính (các tướng) của bản 
thân tắm gương. Nhưng bởi vì bản tánh hay khả năng của 
tấm gương này không được thấy, chúng ta lầm cho những 
phản chiếu là cái gì cứng đặc và thật ở bên ngoài. Như vậy 
chúng ta trở nên bị quy định, bị điều kiện hóa bởi những 
phản chiếu ấy, và hành động căn cứ trên giả định hư vọng 
này, chúng ta lại rơi vào vòng chuyển di, lưu chuyên. Chính 
vị Thầy giới thiệu, dẫn nhập (ngo sprod) cho hành giả vào 
sự phân biệt này giữa tâm hay những tư tưởng (sems) một 
mặt và Bản Tánh của Tâm (sems nyid) ở mặt kia. Khi 
chúng ta bắt đầu hiểu điều này, chúng ta có thể thực sự nói 
đến một sự trao truyền hiểu biết, hiểu biết không theo nghĩa 
thông hiểu trí thức, mà là kinh nghiệm hiện thực. 

Trong bối cảnh của Đại Toàn Thiện, từ yoga (rnal-“by- 
or) không chỉ có nghĩa là “hợp nhất” như theo bình thường, 
mà hơn nữa, nó ám chỉ người sở hữu (byor-pa) một hiểu 


S80 SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


biết trạng thái tự nhiên (rnal-ma) của nó, nghĩa là, nó thấy 
mình trong sự hiện diện của cái hiểu biết này về hiện trạng 
bốn nguyên của nó, cái này được gọi là Rig-pa hay hiện 
diện thanh tịnh. Người nhận thức (shes-pa) này về sự hiện 
diện thanh tịnh bẩm sinh của chính mình hay tánh giác (rig- 
pa) của chính mình là Đạo Sư Chân Thật (bla-ma) của 
chúng ta. Cái đối nghịch lại với hiện trạng này là vô minh 
(ma rig-pa). Chúng ta cần không để cho mình lìa khỏi tỉnh 
giác này vào bất cứ lúc nảo. Bốn thời ám chỉ ăn, đi, ngồi và 
ngủ. Như chúng ta đã nói, trong Đại Toàn Thiện, điểm 
chánh yêu là không bị xao lãng và tiếp tục ở trong sự hiện 
diện của tỉnh giác chánh niệm này (dran-shes). Đây là gốc 
của sự thực hành (rnal-“byor rtsa yin). 


HI. “Thực Hành Ban Ngày 

(4) Tổng quát, trong kinh nghiệm bình thường của 
chúng ta, cái diễn tiễn liên tục là chu kỳ của ngày và đêm. 
Thế nên, có một thực hành ban ngày và một thực hành ban 
đêm. Về thực hành ban ngày, có ba chủ đề chánh để xem 
xét: hiểu sự thực hành (rtogs-pa), an định thực hành (brtan- 
pa), và tiến bộ trong thực hành (bogs dbyung). 


A. Hiểu sự Thực Hành 

(5) Chủ đề thứ nhất là hiểu sự thực hành. “Hiểu” (rtogs- 
pa) không phải là lý luận và phân tích, mà nó dựa trên sự 
trao truyền. Cái thấy (Ita-ba) của chúng ta là một cách thấy 


CHÚ THÍCH BẢN VĂN CĂN CỨ TRÊN BÌNH GIẢNG MIỆNG CỦA NAMKHAI NORBU_ | 81 


sự vật và nó bao hàm phân tích và giải thích. Nhưng “hiểu” 
thì căn bản là một sự đi vào một hiểu biết về cái thấy thật 
sự một cách thực nghiệm. Khi chúng ta không có hiểu biết 
cụ thê thuộc loại này, chúng ta nương dựa vào những diễn 
tả và giải thích của những người khác, và những cái đó có 
thê thay đổi theo từng ngày. Không có hiểu biết đích thực, 
mọi hiện tượng chỉ là những hình ảnh giả dối; chúng không 
hiện hữu trong một nghĩa thực, mà giống như rất nhiều 
phản chiếu trong một tắm gương. Một con mèo con, không 
biết hình ảnh trong tắm gương là phản chiếu của chính nó, 
đuổi theo hình ảnh đó như thể nó là một con mèo có thật để 
kết bạn. Trong Đại Toàn Thiện, mọi hình tướng xuất hiện 
(snang-pa) được hiểu là diệu dụng, hiệu năng (rtsal) của 
năng lực của trạng thái bồn nguyên hay Bồ đề tâm. Những 
hình tướng xuất hiện này là những tính chất [mà người Việt 
gọi là các /ướng, người dịch Việt ngữ | hay những trang sức 
của trạng thái này. Khi chúng ta đi vào hiểu biết chúng ta 
không có nghi ngờ về điều này nữa. Như vậy chúng ta xác 
định một cách rốt ráo rằng mọi hình tướng xuất hiện là một 


sự phô diễn huyễn thuật của tâm. 


(6) Bản Tánh của Tâm là từ sơ thủy vốn trống không và 
không có bất kỳ tự ngã hay bản chất cụ thể nào. Nhưng 
chúng ta chớ nghĩ tâm chỉ là cái không có gì cả, bởi vì nó 
có sự sáng tỏ và trong trẻo của tâm gương. Sự sáng tỏ này 
(gsal-cha) hiện hữu một cách không ngăn ngại và không 


§2|_ SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


gián đoạn (“gags- med), như mặt trăng được phản chiếu 
trong nước theo nhiều kiểu khác nhau. Những tư tưởng 
sanh khởi trong tâm là cách theo đó Bản Tánh của Tâm biểu 
lộ chính nó. Nhưng cũng như chúng ta phải hiểu những 
phản chiếu để hiểu bản tánh của tâm gương, thế nên chúng 
ta phải khảo sát những tư tưởng để thấy từ đâu chúng sanh 
khởi, nơi đâu chúng trụ, và về đâu chúng đi. Tuy nhiên, khi 
chúng ta nhìn vào việc này, chúng ta khám phá rằng không 
có chỗ nào nơi đó những tư tưởng sanh, trụ và diệt. 

Không có cái gì có thể được xác định và cái chúng ta tìm 
thấy là trống không hay tánh không. Đây là thực chất của 
tâm. Bây giờ, dù trường hợp thế nảy, những tư tưởng tiếp 
tục sanh khởi không dứt. Dù vậy, cái chúng ta tìm thấy là 
một tỉnh giác hay trí huệ nguyên sơ của hiện diện thanh tịnh 
(rig-pa”1 ye-shes). Trong đó không có nhị nguyên một bên 
là tánh không và bên kia là sự sáng tỏ. Cái tỉnh giác nguyên 
sơ này là tự nhiên và tự toàn thiện (rang-bzhin lhun-grub) 
một cách tự phát. Ở mức độ của tâm (sems) chúng ta không 
tìm thấy tính bất nhị này bởi vì tâm vận hành trong thời 
gian, trong khi trạng thái của hiện diện thanh tịnh (rig-pa) 


năm bên trên những giới hạn của tâm. 


(7) Khi chúng ta nhận biết rằng những hình tướng xuất 
hiện chỉ là những trang hoàng của thật trạng của hiện hữu 
(chos nyid rgyan, pháp tánh), những hình tướng xuất hiện 
này sanh khởi với sáu quan năng đã buông xả, thư giãn một 


CHÚ THÍCH BẢN VĂN CĂN CỨ TRÊN BÌNH GIẢNG MIỆNG CỦA NAMKHAI NORBU_ | 83 


cách cảnh giác của chúng ta bèn được tự giải thoát vào 
trong hiện trạng của chính chúng (rang sar grol) ngay khi 
chúng sanh khởi. Sáu quan năng là năm giác quan cộng 
thêm ý. Sự hiện diện của những hình tướng xuất hiện trước 
khi tạo thành bất kỳ ý niệm hay phán định nảo được gọi là 
“sự sáng tỏ”. Những hình tướng xuất hiện ám chỉ thế giới 
bên ngoài, trong khi những phiền não và những dấu vết 
nghiệp (bag-chags) ám chỉ thế giới của kinh nghiệm bên 
trong. Sự biểu lộ của trạng thái bên trong của hiện diện 
thanh tịnh là tỉnh giác hay trí huệ (ye-shes) nguyên sơ. Sự 
sanh khởi của hiện diện thanh tịnh (rig-pa) không bao giờ 
mắt đi sự tự-toản thiện (lhun-grub) của nó, tức là, những 
phâm tính căn bản của nó, như mặt trời mọc không mất đi 
những tia sáng của nó. Những phiền não của chúng ta chỉ 
lớn mạnh bởi vì chúng ta không biết trạng thái của hiện 
diện thanh tịnh, và do đó mà chúng ta chạy theo những 
phiền não của chúng ta. Nhưng khi chúng ta thấy mình 
trong trạng thái của hiện diện thanh tịnh của những phiền 
não, chúng không thống trị chúng ta và chúng ta cũng 
không phải đè nén chúng bởi vì chúng giống như những 
trang sức của trạng thái bổn nguyên của chúng ta. Như thế 
những phiên não của chúng ta là tự-giải thoát vào trong thật 
trạng của chính chúng ngay khi chúng sanh khởi. 


(8) Những hình tướng xuất hiện và cái hiện diện thanh 
tịnh (tánh giác rig-pa) là không thể tách lìa (snang rig 


4| SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


dbyer- med). Khi chúng ta nhận biết (ngos zin) điều này và 
thấy mình trong trạng thái này, bấy giờ những tư tưởng lan 
man sanh khởi bám nắm nhị nhuyên chủ thể và đối tượng 
được giải thoát vào thực trạng của chính chúng. Chúng ta 
không cô găng ngăn chặn hay chối bỏ chúng theo cách nào 
cả, mà chúng ta chỉ vẫn tỉnh giác trong sự hiện diện của sự 
sanh khởi của chúng. Có ba thể thức tự-giải thoát trong 
trường hợp này, tùy theo khả năng của hành giả: l. tự-giải 
thoát qua chú ý trần trụi (gcer grol), 2. tự-giải thoát ngay 
trên sự sanh khởi của một tư tưởng (shargrol), và 3. tự-giải 
thoát như vậy (rang grol). Từ gcer nghĩa là “chú ý trần trụi 
hay nguyên xi”. Nhưng cái này chưa phải là tự-giải thoát 
thực sự, bởi vì, trong việc tự quan sát chính mình, chúng ta 
còn dùng một mức độ có gắng nào đó. Chăng hạn, khi một 
tư tưởng sanh khởi, chúng ta nhìn thăng vào mặt nó và nó 
giải thoát vào trong thể trạng của nó. Từ shar nghĩa là “sanh 
khởi”. Ngay khoảnh khắc tư tưởng sanh khởi, nó tự-giải 
thoát. Chẳng hạn, khi chúng ta ghi nhận một tư tưởng sanh 
khởi, chúng ta không phải cố gắng nhìn thắng vào mặt nó, 
nhưng ngay khi nó sanh khởi, chúng ta thấy mình ở trong 
trạng thái của hiện diện, tức là ở trong Rig-pa và nó tự-giải 
thoát. Tự- giải thoát chân thật (rang grol) xảy ra khi khả 
năng này đã khai triển trọn vẹn. Ở mức độ này, chúng ta đã 
đạt đến sự tương tục của trạng thái Rig-pa. 


CHÚ THÍCH BẢN VĂN CĂN CỨ TRÊN BÌNH GIẢNG MIỆNG CỦA NAMKHAI NORBU_ | 85 


(9) Câu này cho tinh túy của vấn đề. Cái tỉnh giác (shes- 
pa) sanh khởi trong khoảnh khắc thình lình ban đầu (thol- 
“byung skad-cig dang-po) của tiếp xúc giác quan chính là 
cái hiện diện thuần túy (rig-pa), nó được biểu lộ không tạo 
tác hay sửa sang bởi tâm và nó không được tạo ra hay sản 
sanh ra bởi bất kỳ nguyên nhân gì. Trạng thái hiện diện 
(tánh giác rig-pa) này là gì? Nó là một hiện trạng (de-bzhin- 
nyiđ) siêu vượt những giới hạn của cả chủ thê và đối tượng: 
nó là một tỉnh giác bổn nguyên tự nhiên hay đích thực của 
hiện diện thanh tịnh (tánh giác rig-pa). Từ đe-bzhin-nyid đề 
chỉ trạng thái có tính cách vừa là thanh tịnh bốn nguyên 
(ka-dag) vừa là vốn tự toàn thiện (Ihun-grub). 


(10)Trong trạng thái tánh giác hay hiện diện thanh tịnh 
này, ba Phương Diện của Trạng Thái của Samantabhadra 
(Phổ Hiền) hiện diện một cách toàn thể. Ba cái này được 
gọi là Tỉnh Túy, Bản Tánh và Năng Lực. về trạng thái hiện 
diện thanh tịnh, Tình Túy (ngo-bo) của nó là Pháp thân, tức 
là tánh không. Tĩnh Túy này là một, Nền Tảng căn bản 
trong đó tất cả những hiện tượng là đồng nhất. Pháp là toàn 
thể hiện hữu và /bân nghĩa là chiều kích, kích cỡ của toàn 
thê hiện hữu đó. Bởi vì không có chút dấu nghiệp hay cặn 
bã nghiệp nảo trong trạng thái nảy, chúng ta nói đến Tinh 
Túy của nó là tánh không. Nghiệp luôn luôn là cái gì thuộc 
về cấp độ của tâm (sems), trong khi tánh giác Rig-pa hay 
hiện diện thanh tịnh thì nằm vượt trên sự vận hành giới hạn 


S§6|_ SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


của tâm. Như vậy chúng ta nói đến ở đây không phải là tâm 
(sems) mà là tánh giác bổn nguyên hay trí huệ (ye-shes). 
Bản tánh của nó là Báo thân, tức là sáng tỏ quang minh 
(gsal-ba). Báo nghĩa là có sự giàu có, hưởng thụ tất cả 
những phẩm tính của Giác Ngộ trong sự toản thiện của 
chúng. Thân nghĩa là chiều kích, kích cỡ của cái đó. Sáng 
tỏ quang minh chỉ ra răng có một biểu lộ như là năng lực 
từ Nền Tảng Bồn Nguyên là tánh không; sự biểu lộ này 
chưa là vật chất nhưng nó phân khác và biểu hiện như năm 
ánh sáng bổn nguyên hay năm tỉnh giác, trí huệ bổn nguyên 
(ye-sheslInga). Chiều kích này vượt khỏi mọi chế tạo ý niệm 
đo trí thức hữu hạn tạo thành. Năng Lực (thugs-rJe) của nó 
là Hóa thân thì không bị ngăn ngại và không dứt. Hóa nghĩa 
là biểu lộ hay lưu xuất, và hân nghĩa là chiều kích của cái 
đó. Ở đây, “biểu lộ” nghĩa là cái gì ở cấp độ tương đối, 
nghĩa là, tiếp xúc với chúng sanh trong chiều kích vật chất. 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đã biểu lộ trong thời gian và 
lịch sử, là một Hóa thân. Tuy nhiên, Hóa thân không bị 
Nghiệp hay những phiền não quy định. Như vậy Ba Thân 
như là Tỉnh Túy, Bản Tánh và Năng Lực, thì trọn vẹn hiện 
diện từ sơ thủy trong trạng thái tự-toàn thiện của tánh giác 
Rig-pa. 


(11) Tỉnh giác (shes-pa) hay hiện diện thanh tịnh (tánh 
giác rig-pa) mà chúng ta nói ở đây sanh khởi ngay khoảnh 
khắc đầu tiên tươi mới trước khi tâm có cơ hội đi vào vận 


CHÚ THÍCH BẢN VĂN CĂN CỨ TRÊN BÌNH GIẢNG MIỆNG CỦA NAMKHAINORBU_ | 87 


hành, tác động một cách nhị nguyên thành chủ thể và đối 
tượng. Trong trường hợp này, những xuất hiện bên ngoài 
sanh khởi chỉ như một biểu lộ của sáng tỏ quang minh. Mọi 
sự chúng ta nhận thức sanh khởi qua những quan năng của 
chúng ta: sáu căn — năm giác quan và tâm ý. Khi tiếp xúc 
giác quan xảy ra, sự hiện diện của cảm giác được truyền 
thông đến tâm ý và rồi một tiến trình tâm thức diễn ra với 
nhiều ý niệm và phán định. Nhưng khi tâm thức chưa đi 
vào phán định hay ý niệm, cái này gọi là “đzin-med, hay 
không bám nắm bắt cứ cái gì. Không đi vào phán định động 
ý nào, chúng ta ở yên hiện diện trong tánh giác. Như vậy 
chúng ta nói rằng những hình tướng xuất hiện là hiện diện 
hay an trụ trong thật trạng của bản thân hiện hữu, nghĩa là 
trong Pháp tánh (Dharmara, TT. chos-ny1d). Pháp nghĩa là 
“bất cứ cái gì hiện hữu” và tánh nghĩa là “trong thể trạng 
của chính nó”. Mọi sự sanh khởi đều có bản tánh (rang- 
bzhin) hay thể trạng sẵn có của chúng. Nhiều sự vật khác 
nhau sanh khởi, nhưng thê trạng sẵn có hay bản tánh của 
chúng là một. Chẳng hạn, gỗ và nước xuất hiện là khác 
nhau, công dụng của chúng cũng khác nhau, nhưng bản 
tánh sẵn có thật sự của chúng thì như nhau, tức là tánh 
không. Cấp độ này của biểu lộ năng lực của tất cả những 
hiện tượng được gọi là Pháp tánh. Khi chúng ta nói đến 
năng lực của cá nhân, chúng ta dùng từ zsz/ để biểu thị 
năng lực này của thể trạng của hiện hữu như nó là. Thế nên 


88 | SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


chúng ta phải hiểu cái gì là Pháp tánh, nếu không chúng ta 
không thể hòa nhập năng lực riêng của chúng ta với nó. 

Sau cùng, điều có nghĩa ở đây là khi một tư tưởng sanh 
khởi trong tâm chúng ta, chúng ta không đi vào phê bình 
phán định nó. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa chúng 
ta hôn trầm hay lơ đễnh vào lúc đó. Đúng ra, chúng ta tuyệt 
đối hiện diện vào khoảnh khắc đó, hoàn toàn nhận thức và 
cảnh giác. Và nếu chúng ta thấy mình hiện diện trong trạng 
thái cảnh giác đó, chúng ta sẽ vượt khỏi mọi ý niệm nhị 
nguyên, nhưng chúng ta vẫn ở đó với đầy đủ hiện diện của 
những giác quan của chúng ta. Nếu chúng ta ở trong trạng 
thái hiện điện này, dù có ai đang làm cái gì gần chúng ta, 
chúng ta chỉ cần có một ghi nhận về điều ấy mà không theo 
tư tưởng đó. Sự vận hành của những giác quan chúng ta 
không bị ngăn chặn, nhưng chúng ta không đề cho tâm đi 
vào phán định cái gì đang xảy ra. Ở trong một trạng thái 
hiện diện như vậy, chúng ta thấy mình ở trong cái được gọi 
là Pháp tánh, thật trạng của hiện hữu. 


(12) Bởi vì trạng thái tự nhiên của tỉnh giác ban sơ tức 
thời này gặp gỡ Pháp tánh như là Mẹ của nó, chúng ta có 
thể nói rằng, thật ra, nó là Pháp thân. Gặp gỡ với Mẹ của 
chính nó có nghĩa là gì? Mẹ Pháp tánh nghĩa là thật trạng 
của hiện hữu như nó là, và từ cái này mọi hiện tượng (pháp) 
sanh khởi, như những đứa con sanh từ mẹ của chúng. Trong 
Tantra, chúng ta nói mọi sự sanh khởi từ Sunyata hay tánh 


CHÚ THÍCH BẢN VĂN CĂN CỨ TRÊN BÌNH GIẢNG MIỆNG CỦA NAMKHAI NORBU_ | 89 


không, thí dụ như, nguyên tố gió hay vayu-mandala sanh 
khởi, theo sau liên tiếp là các nguyên tố khác. Như vậy tánh 
không là thể trạng của những sự vật và chúng ta nói đến cái 
này như là ka-đag, “thanh tịnh từ sơ thủy”. Bởi vì mọi sự 
sanh khởi từ Pháp tánh này, nó được gọi là “Mẹ”. Nói 
chung, cá nhân thì bị những ý niệm và cái thấy nhị nguyên 
về thế giới của nó quy định. Hơn nữa, nó không có cái hiểu 
đích thực tánh không nghĩa là gì nếu không đi vào lý luận 
và phán định nhị nguyên. Nhưng ở đây có một gặp gỡ mặt 
đối mặt với Trí-Huệ-Mẹ của Pháp tánh và điều này không 
bao hàm bắt kỳ vận hành nào của tâm, không tư tưởng so 
đo diễn dịch. Chúng ta kinh nghiệm chính tự thân chiều 
kích này của hiện hữu là Pháp thân. Pháp thân không có 
nghĩa một hình ảnh của Phật, đang thiền định với hai tay 
xếp lên nhau và hai chân khoanh lại; hình ảnh của Phật Bồn 
Nguyên Samantabhadra chỉ hiện hữu đề cho trí óc hữu hạn 
của con người một số ý niệm về nghĩa của Pháp thân. Hình 
ảnh này là tượng trưng, nhưng bản thân Pháp thân thì vượt 
khỏi quan niệm và diễn tả theo hình dạng, màu sắc... Nó là 
chiều kích toàn khắp của bản thân hiện hữu. 

Tâm là gì? Nó phải được phân biệt khỏi cái được gọi là 
Bản tánh của Tâm. Đề làm rõ vấn đề, có thí dụ những phản 
chiếu trong một tắm gương. Những tư tưởng sanh khởi 
trong tâm giống như những phản chiếu, trong khi bản thân 
tâm gương, nó có khả năng phản chiếu, thì giống Bản tánh 
của Tâm. Khi những tư tưởng sanh khởi, chúng ta không đi 


90 | SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


theo chúng và đi vào ý niệm và phán định, mà chúng ta chỉ 
vẫn thuần túy hiện diện vả phẩm tính này của Bản tánh của 
Tâm được gọi là Rigpa. Rigpa nghĩa là trạng thái hiện diện 
này. Rigpa cũng là /hun-grub, nghĩa là vốn tự-toản thiện 
trong mọi phẩm tính của nó ngay từ sơ thủy. Đó không phải 
là một vẫn đề có được cái gì mà chúng ta chưa có. Đúng ra, 
khi chúng ta thấy mình trong một trạng thái của hiện diện, 
trạng thái này tự biểu lộ tất cả những phẩm tính vốn có sẵn 
của nó và điều này là ý nghĩa của /hun-grub. Đây là trạng 
thái tự nhiên đích thực nguyên tuyền của hiện diện thanh 
tịnh tự-toàn thiện (rig-pa lhun-grub), nó là Trạng thái tự 
nhiên của Đại Toàn Thiện. Đại Toàn Thiện, Dzogchen, 
nghĩa là gì? Nó không phải là bản văn hay truyền thông hay 
bộ phái hay hệ thống triết học nào đó. Đúng ra, nó là trạng 
thái bổn nguyên của cá nhân, thanh tịnh từ sơ thủy và vốn 
tự-toàn thiện. Thấy mình trong trạng thái nảy thì gọi là 
Dzogchen, Đại Toàn Thiện. Khi chúng ta nhận thức trạng 
thái này, đây là hiểu biết hay trí huệ (rig-pa) và khi chúng 
ta không nhận thức nó, đó là vô minh (ma rIg-pa). 


B. An Định sự Thực Hành 

(13) Chủ đề thứ hai ở đây là “an định sự thực hành của 
chúng ta (brtan-pa)”. Bây giờ chúng ta đã hiểu trạng thái 
của Rigpa mà trước đó chưa từng hiểu. Tiếp theo chúng ta 
phải tu tập thấy mình trong trạng thái hiện diện này. Ở trong 
trạng thái hiện diện này gọi là samađh¡ (tam muội, chánh 


CHÚ THÍCH BẢN VĂN CĂN CỨ TRÊN BÌNH GIẢNG MIỆNG CỦA NAMKHAI NORBU_ Ì 91 


định) hay tham thiền (tứng-nge-“dzin). Trong những Kinh 
và những Tantra có nhiều phương pháp cho cái đó, nhưng 
ở đây có ba giáo huấn căn bản được xem xét: 1. hòa nhập 
(bsre-ba), 2. buông xả với hiện diện (Ihung-pa), và 3. tiến 
bộ trong thực hành (bogs dbyungs). Ba cái này liên quan 
với việc đưa hiện diện vào trong đời sống hàng ngày. Hai 
giáo huấn đầu, hòa nhập và buông xả với hiện diện, nằm 
trong đề mục an định sự thực hành, trong khi giáo huấn thứ 
ba là chủ đề thứ ba trong ba cái chúng ta đang xem xét, tức 
là, hiểu, an định, và tiễn bộ trong thực hành. 


1l. Hòa nhập 

Trước hết, chúng ta phải xem xét phương pháp để hòa 
nhập hay ở trong hiện diện. Dùng một tư thế thuận tiện và 
tự để cho mình buông xả, thư giãn (khong Ihođ) cả bên 
trong và bên ngoài, không đeo đuôi, chất chồng cái gì cả, 
chúng ta hòa nhập tỉnh giác của chúng ta vào không gian 
rỗng rang trong sáng của bầu trời trước mặt. Sự thực hành 
này gọi là nam-khar ar-gtad. Bây giờ, nêu chúng ta nhắm 
vào một điểm có định, đó gọi là “trụ” chứ không phải là zr- 
giad hay hòa nhập. Ở đây không có điểm thực nào trong 
không gian để chúng ta trụ vào đó. Đúng ra, khi chúng ta 
nhìn vào bầu trời, trong cái nhìn đó hình như ta có cảm giác 
đôi mắt tan biến vào sự rỗng rang của bầu trời. Sự rỗng 
rang của không gian được hòa nhập với trạng thái của 
chúng ta và chúng ta tiếp tục trong lối ấy. Nếu chúng ta chỉ 


92|_ SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


nhìn vào bâu trời, đây gọi là “nhìn vào bâu trời”; nhưng từ 
ar-giad chỉ răng một tiên trình tái hòa nhập của những năng 
lực của chúng ta đang xảy ra, và dù không có gì đê làm cả 
với tâm, tâm vẫn hiện diện ở đó với một chú ý trần trụi 


trong khi nhìn vào bâu trời. 


(14) Khi chúng ta ổn định theo cách nảy trong một trạng 
thái buông xả mà cảnh giác, không xao lãng và không tạo 
dựng thiền định, tỉnh giác ban sơ này giống như bầu trời, 
nó cũng là một thể trạng trong đó chúng ta không có những 
bám luyến hay nắm giữ những ý niệm và phán định. Thiền 
định bao hàm sự vận hành của tâm, thế nên nó không phải 
là tham thiền. Tham thiền thì vượt khỏi tâm. Về hòa nhập 
vào không gian, không có cái gì được làm với tâm, không 
có cái gì được quán tưởng hay trì tụng. Chúng ta không 
nghĩ về điều gì cả; cái đang hiện diện chỉ là một chú ý trần 
trụi. Cái tỉnh giác này (shes-pa) đang hiện tiền thì giống 
như bầu trời và không có gì trong đó liên hệ đến sáng tạo 
hay bám luyến thuộc tâm thức. Đó nguyên là một hiện hữu 
đơn thuần của sáng tỏ, và chúng ta sẽ tiếp tục trong đó. 

Nó giống như một khoảnh khắc ngạc nhiên sửng sốt; như 
chăng hạn, khi chúng ta nghe một tiếng chói buốt gần bên 
cạnh, tất cả những tiễn trình tư tưởng dừng lại trong khoảnh 
khắc. Ngay trên đó có sanh khởi một tỉnh giác trần truồng 
không có gì bám víu, trong đó không có nhị nguyên hay 
phân biệt giữa trạng thái tĩnh lặng không có tư tưởng vả sự 


CHÚ THÍCH BẢN VĂN CĂN CỨ TRÊN BÌNH GIẢNG MIỆNG CỦA NAMKHAI NORBU_ Ì 93 


chuyên động của những tư tưởng. Samatha (zhi-gnas) là 
một trạng thái tĩnh lặng trong đó những tư tưởng lan man 
không hiện diện; tuy nhiên tình trạng này không phải là cái 
có nghĩa là bản thân tham thiền. Samatha chỉ là một kinh 
nghiệm về tĩnh lặng. 

Khi tư tưởng khởi lên, đây là kinh nghiệm về sự chuyển 
động của tư tưởng. Trạng thái tánh giác Rigpa hay hiện diện 
thanh tịnh thì không phải sự tĩnh lặng này hay chuyển động 
kia, mà nó là cái hiện diện được tìm thấy trong cả hai trạng 
thái ấy. 


(15) Khi tiếp tục trong thời kỳ tham thiền, không rơi vào 
năng lực của hôn trầm hay xáo động, chúng ta thấy mình 
trong một trạng thái hiện diện trong minh bạch và linh hoạt 
sâu thăm. Có nhiều loại thực hành Samatha và cũng có 
những khuyết điểm chướng ngại trong thực hành này, như 
hôn trầm và xáo động. Trong hệ thống Kinh, có những đối 
trị cho những khuyết điểm chướng ngại này, nhưng ở đây 
được giải thích rằng ở trong trạng thái tánh giác Rigpa thì 
vượt khỏi bất kỳ khuyết điểm chướng ngại nào như vậy. 
Trong trạng thái tánh giác Rigpa, ngay từ sơ thủy, vốn 
không bao giờ có lỗi lầm hay khuyết điểm nào. Như vậy, 
nguyên lý ở đây là chúng ta thấy mình trọn vẹn trong trạng 
thái ấy. Khi trạng thái này hiện diện, không có hôn trầm 
hay xáo động; thế nên không có vấn đề áp dụng những đối 
trị với những khuyết điểm. Đây là một nguyên lý quan 


94|_ SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


trọng được dạy trong Upade$a. Khi chúng ta tiếp tục ở 
trong trạng thái hiện diện này, cho dù chúng ta có có tình 
gợi lại những tư tưởng hay đè nén chúng hay khiến chúng 
lập lại hay làm cho chúng thêm lớn mạnh, chúng vẫn sẽ ở 
trong thê trạng của chính chúng (rang sar gnas). Bất cứ khi 
nào chúng sanh khởi, không xao lãng hay lìa khỏi một trạng 
thái hiện diện, chúng sẽ là tự-giải thoát (rang-grol). Dù cho 
mọi tư tưởng này có xảy ra, điều đó sẽ không cách gì thay 
đổi hay biến dạng trạng thái hiện diện của chúng ta. 


(16) Thời kỳ chúng ta tiếp tục trong một trạng thái tham 
thiền gọi là myam-bzhag, còn thời gian sau đó để đạt đến 
trạng thái này thì gọi là z7es-/hob. Khi ra khỏi thời kỳ tham 
thiền nhập định, mức độ an định vững chắc của chúng ta 
trong thực hành là khám phá chúng ta có lệ thuộc vào sức 
mạnh của những tư tưởng luôn luôn quy định hay không. 
Cho tới khi chúng ta đến chỗ ở yên vào mọi lúc trong trạng 
thái của Đại Toàn Thiện hay Đại Định, một thời kỳ tham 
thiền sẽ luôn luôn có một thời kỳ không tham thiền theo 
sau. Tuy nhiên, dù khi chúng ta ra khỏi thời kỳ tham thiền, 
tánh giác hay hiện diện tự nhiên của chúng ta sẽ không bị 
những tư tưởng lan man quy định. Chẳng hạn, nếu chúng 
ta ngồi đây và nghĩ '““Tôi muốn uống một miếng nước”, bây 
giờ chúng ta bị xao lãng và tỉnh giác của chúng ta trở nên 
bị quy định bởi nguyên nhân ấy. Nhưng khi chúng ta không 
bị xao lãng tức thời và thấy mình trong sự hiện diện của 


CHÚ THÍCH BẢN VĂN CĂN CỨ TRÊN BÌNH GIẢNG MIỆNG CỦA NAMKHAI NORBU_ | 95 


khoảnh khắc đó, đây là mức độ của an định vững chắc của 
sự thực hành của chúng ta. Cũng thế, khi chúng ta đi vào 
thực hành, có nhiều loại kinh nghiệm trong thiền định sanh 
khởi qua thị kiến, âm thanh, cảm giác v.v... Chúng sanh 
khởi tự phát và không bị quy định bởi những ý niệm hay 
những phán định của chúng ta. Có xảy ra những kinh 
nghiệm những thị kiến, như ánh sáng, màu sắc, hào 
quang... hay những kinh nghiệm cảm giác, như thân nhẹ, 
ngưng thở... Những kinh nghiệm này chỉ là những biểu lộ 
của những năng lực cơ bản. Không việc gì phải sợ chúng. 
Bởi vì chúng ta đã trở nên thư giãn, những năng lực của 
chúng ta được giải phóng và những kinh nghiệm thị kiến 
và cảm giác sanh khởi vì sự việc đó. 


(17) Những kinh nghiệm này không chỉ sanh khởi trong 
tham thiền, mà còn sau khi thời thực hành đã xong. Qua 
khai triển khả năng trong thực hành của chúng ta, chúng ta 
đến chỗ cảm thấy rằng mọi sự đều không thật, tri giác mọi 
sự như là huyễn. Điều này biểu thị một giảm sút những bám 
luyến của chúng ta. Hay chúng ta có một kinh nghiệm về 
tánh không; có vẻ như điều này thực sự xảy ra cho chúng 
ta. Kinh nghiệm này thì khác xa với chỉ đọc về tánh không 
trong một cuốn sách triết học hay đến được một cái hiểu 
tánh không qua một phân tích trí thức cao độ. Hay chúng ta 
có thể phát triển một sự sợ hãi về cái trống không. Hay 
chúng ta có thể ở lại trong một trạng thái hiện diện thanh 


96|_ SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


tịnh thuần túy và có vẻ tư tưởng không sanh khởi. Hay có 
vẻ những hành giả chúng ta đã khai triển đến một cấp độ 
mà chúng ta không cần làm thực hành nào nữa, như thê 
chúng ta không tạo ra lỗi lầm nữa. Nhưng mọi cái này chỉ 
là những kinh nghiệm trong thực hành, và bởi thế chúng 
không phải là cái gì xấu hay cái gì cần ngăn chặn. 


(18) Nếu chúng ta muốn quan sát những trạng thái của 
những tia sáng mặt trời, trước hết những đám mây che mặt 
trời phải được loại bỏ. Bấy giờ mặt trời sẽ được thấy và 
những phẩm tính tự-toàn thiện của nó sẽ bắt đầu tự biểu lộ 


r 
x 


như chúng là. Đây là điều có nghĩa là “chứng đắc” (thob- 
pa); nó không phải là một trường hợp đạt được cái gì mà 
chúng ta chưa từng sở hữu hay việc tạo dựng hoặc sản xuất 
một cách nhân tạo ra một cái gì đó. Hành giả thấy mình 
trong trạng thái của tánh giác hiện diện thanh tịnh thì không 
chỉ ở lại nơi mức độ một cái hiểu tánh không thuần trí thức, 
mà nó thật sự đi vào chiều kích của tánh không. Đây là sự 
đạt đến Pháp thân tối thượng, nó là Bản tánh của Tâm. Từ 
kaya trong Dharmakaya (Pháp thân) thường được dịch là 
“thân”, có nghĩa là chiều kích toàn thể của người ta. Như 
thế Pháp thân là chiều kích của tất cả hiện hữu. Chứng ngộ 
cái này, bất cứ khi nảo tư tưởng sanh khởi, chúng không hề 
trở thành cái gì cụ thể với chúng ta, mà luôn luôn ở trong 
thê trạng của tánh không. Bởi vì chúng ta không bị những 
tư tưởng và ý niệm quy định nữa, chúng ta đạt đến tỉnh giác 


CHÚ THÍCH BẢN VĂN CĂN CỨ TRÊN BÌNH GIẢNG MIỆNG CỦA NAMKHAI NORBU_ | 97 


nguyên sơ của vô niệm (không lan man). Nhờ phương cách 
này, người ta giảm trừ những chướng ngại và che chướng. 


(19) Bởi vì những che chướng và những dấu vết nghiệp 
của chúng ta đã được tịnh hóa hoàn toản, những phiền não 
của chúng ta không biểu lộ nữa để quấy nhiễu chúng ta. 
Chúng không ngoài vòng kiểm soát nữa, nhảy lồng lên như 
những con ngựa hoang không được thuần hóa. Cho dù 
chúng ta là một người bình thường, sống trong chiều kích 
của con người máu thịt, nêu chúng ta có thê thấy mình trong 
trạng thái của tánh giác Rigpa, chúng ta đã vượt qua những 
giới hạn của luân chuyên trong sanh tử. Điều nảy nghĩa là 
chúng ta không bị cái gì sanh khởi trong tâm quy định nữa. 
Một hành giả chân thật của Đại Toàn Thiện, thấy mình 
trong trạng thái của Đại Toản Thiện dù người ấy đang dẫn 
thân vảo thế giới vật chất cụ thể chung quanh, mà vẫn 
không bị những gì chung quanh quy định. Bởi thế, người 
ấy không khổ đau như một cá nhân xem mọi sự chung 
quanh nó là vững chắc, cứng đặc, có bản chất và thật. 
Chúng ta có thể nói một người như vậy đã vượt qua sự luân 
chuyền và cái nhìn thấy do nghiệp. Như thế người ấy thuộc 
về Gia Đình của những bậc Thánh hay những bậc Ứng 
Cúng (A La Hán). 


98|_ SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


2.  Buông xả với Hiện Diện 

(20) Xem xét thứ hai về những giáo huấn cho sự buông 
xả thư giãn một cách cảnh giác với hiện diện (lhug-pa”1 
man- ngag). Từ thông thường đề chỉ buông xả /à giog-pa 
hay /hog- pa. Tuy nhiên chúng ta có thê thư giãn mà lại hôn 
trầm. Từ lhug-pa có nghĩa thư giãn nhưng cảnh giác và hiện 
diện. Như vậy, thư giãn một cách cảnh giác, bất cứ khi nào 
những hình tướng xuất hiện sanh khởi, trong bất kỳ cách 
nào chúng sanh khởi, bấy giờ không có tâm chỉnh sửa hay 
cải tạo gì chúng, chúng được thấy là hiện hữu như chỉ là 
những trang sức, trang hoàng của chính trạng thái đó, nó là 
pháp tánh (chos-nyid), thực trạng của hiện hữu. Trong 
Upadeéa, có sự thực hành đề cái nhìn thấy (thị kiến) đúng 
như nó là. Chúng ta không đi vào lý luận hay làm cho nó 
biến đổi bằng cách phê phán, trù định. Như vậy, bất cứ khi 
nảo những hình tướng xuất hiện sanh khởi, chúng được để 
như vậy đúng như chúng là, và tự chúng không có hề hắn 
gì đến cá nhân. Những hình tướng xuất hiện này thì giống 
như những trang sức (rgyan) của năng lực cá nhân (rtsal). 
Cá nhân thấy mình trong thật trạng của tắm gương. Cái gì 
sanh khởi như một hình tướng xuất hiện thì giống như sự 
khởi lên của một phản chiếu trong một tắm gương. Những 
phản chiếu này, dù đẹp hay xấu, chăng hề hắn gì tấm 
gương. Thế nên, bất kỳ cái gì sanh khởi không tạo ra những 
vẫn nạn rắc rối cho cá nhân. Như bậc thầy Phadampa nói: 
“Cá nhân không bị quy định, vướng mắc bởi những hình 


CHÚ THÍCH BẢN VĂN CĂN CỨ TRÊN BÌNH GIẢNG MIỆNG CỦA NAMKHAI NORBU_ | 99 


tướng xuất hiện mà bởi sự bám nắm của nó vào những xuất 
hiện; sự bám nắm này phát sanh trong cá nhân chứ không 
trong đối tượng.” Bên trong, có một trạng thái của tánh giác 
hay hiện diện thanh tịnh, nó không cần chỉnh trị vì vốn 
không có lỗi lầm, trong sáng, sống động và hiển lộ trần trụi. 
Nó không cần sửa sang và không phải cải tạo bởi vì nó thì 
không bị quy định, bị nhân duyên hóa bởi những tư tưởng 
hay công việc của tâm. “Trần trụi” có nghĩa là, trong 
khoảnh khắc tư tưởng sanh khởi, chúng ta hiện diện ngay ở 
đó và không đi vào bất kỳ phán định hay suy xét nào. Như 
vậy, khi thư giãn một cách cảnh giác tỉnh táo, khi tư tưởng 
sanh khởi, chúng ta thư giãn, buông xả chúng vào thể trạng 
của chính chúng đúng như tự thân thể trạng đó. 


(21) “Thư giãn với hiện diện” nghĩa là khi những giác 
quan tiếp xúc với một đối tượng, chúng ta không đi vào tạo 
tác ý niệm để lý luận hay phán định đối tượng đó. Thông 
thường, khi thấy cái gì, tâm tạo ra sự phân biệt, phê phán 
về cái đó và như một phản ứng với điều nảy, một phiền 
não bám luyến hay ghét bỏ sanh khởi. Rồi, vì đi vào hành 
động bởi vì phiền não, chúng ta lại tích tập thêm nghiệp và 
như thể tiếp tục luân chuyên trong sanh tử. Tuy nhiên, câu 
“không đi vào phán định hay phân tích” không có nghĩa là 
chúng ta ngăn chặn tư tưởng. Chắng hạn trong Zen (Thiền), 
người ta đi vào trạng thái vô niệm nơi đó người ta kinh 
nghiệm tánh không mà không có bất kỳ sự ngăn chặn tư 


100 | SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


tưởng nào. Ví dụ như chúng ta thấy một cuốn sách trên bản. 
Chúng ta có thê lây cuốn sách đi hay đề nó ở đó như chẳng 
có gì quan trọng. Ngăn chặn một tư tưởng nghĩa là chúng 
ta lấy cái gì đi và cô găng loại trừ nó. Nhưng khi chúng ta 
nói đến không đi vào lý luận hay phê phán, điều này nghĩa 
là để cái gì yên vị ở đó, như nó là, không bị quấy nhiễu hay 
xao lãng vì nó. Tuy nhiên, dù chúng ta không đi vào lý luận 
hay phán định, những tư tưởng tiếp tục sanh khởi trong một 
trạng thái hiện diện tỉnh giác sáng tỏ không dứt đoạn hay 
ngăn ngại. Quan trọng là hiểu “không xao lãng” trong Đại 
Toàn Thiện có nghĩa là gì. Nó có nghĩa là tỉnh giác. Nó 
không phải là một cảnh sát tâm thức xuất hiện trong tâm, 
nói, “Nào, hãy chú ý đi!” 

Khi chúng ta thây mình trong một trạng thái của tánh giác 
Rigpa, bấy giờ những phẩm tính sẵn có của nó biểu lộ như 
bất cứ cái gì xuất hiện, thế nên không có cái gì bị gián đoạn 
hay được tạo tác. Những tia sáng mặt trời là bản tánh vốn 
sẵn của mặt trời khi nó chiếu sáng. Cùng cách đó, mọi sự 
sanh khởi như là một trang sức của năng lực người ta, và 
sự hiện diện này là tự-toàn thiện (lhun-grub) trong trạng 
thái đó. Quan niệm tự-toàn thiện tự nhiên là một điều rất 
quan trọng trong Đại Toàn Thiện. Nếu chúng ta chỉ nói đến 
sự thanh tịnh bổn nguyên (ka-dag) thì Đại Toản Thiện sẽ 
không khác gì với Thiền (Zen). Nhưng cái hiểu này về tự- 


CHÚ THÍCH BẢN VĂN CĂN CỨ TRÊN BÌNH GIẢNG MIỆNG CỦA NAMKHAI NORBU_ Ì 101 


toàn thiện đặt Đại Toàn Thiện tách khỏi Thiền). Khi chúng 
ta hiện diện trong trạng thái tánh giác Rigpa, mọi sự chúng 
ta thấy đều là một biểu lộ của năng lực (rtsal) cá nhân của 
chính chúng ta, như một phản chiếu trong một tâm gương. 
Chiều kích toàn bộ chung quanh mình thì tự-toàn thiện tự 
nhiên trong diệu dụng của tánh giác hay hiện diện thanh 
tịnh. Như có nói trong bản văn: “Khi những hình tướng 
xuất hiện, chúng là những đối tượng của sáu quan năng, 
sanh khởi như chỉ là những trang sức của trạng thái của 
mình trong một cách minh bạch không có bắt kỳ ngăn ngại 
và bất kỳ phân tích nảo, bấy giờ chúng trọn vẹn và toàn 
thiện đúng như chúng là. Chúng được kinh nghiệm như 
điệu dụng của tánh giác (hiện diện thanh tịnh) mà không có 
năm bắt hay đi vào những ý niệm và phán định.” Thế nên 
chúng ta đi vào trạng thái bất nhị này và tiếp tục hiện diện 
và thư giãn trong nó. Đây là điều gọi là /zwg-pa. 


(?) Theo ý kiến của người dịch tiếng Việt, thì sự tự-toàn thiện tự nhiên (Ihun- 
grub) này không phải là riêng Dzogchen mới có, mà nó có trong những kinh 
điển Đại thừa cao nhất, nghĩa là vẫn có trong Thiền tông. Những câu nói của 
Đại thừa mà chúng ta đều biết: “Sanh tử tức Niết Bàn”, “Tất cả các pháp 
(hiện tượng) đều là Phật pháp”, “tất cả đều là viên giác” v.v... là nói đến sự 
tự-toàn thiện này. Trong Thiền tông cũng có rất nhiều chỗ đề dẫn chứng, ở 
đây chỉ xin trích một câu chuyện: Có nhà sư hỏi một Thiền sư, “Thưa ngải, 
chân lý rốt ráo là gì?” Thiền sư đáp, “Nếu luận về pháp Phật, thì tất cả vốn 
tự viên thành.” Đề hiểu rõ thêm chữ “tự viên thành” ở đây, chúng ta cũng 
nên biết ở Trung Hoa người ta dịch Dzogchen (Đại Toàn Thiện) là “Đại Viên 
Mãn”. 


102 | SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


(22) Khi chúng ta nói đến một thời kỳ tham thiền, điều 
này nghĩa là hiện diện trong trạng thái của tánh giác Rigpa. 
Từ z7es-/hob ám chỉ thời gian sau thời kỳ tham thiền đã 
chấm dứt. “Đại Toàn Thiện” (hay Đại Định) nghĩa là hành 
giả đã đạt đến một cấp độ khai triển nơi đó sự tham thiền 
của nó không còn bị giới hạn bởi những thời kỳ thực hành 
chính thức. Nhưng với người mới học, luôn luôn có hai thời 
gian tham thiền và không tham thiền. Thế nên khi tiếp tục 
trong thời kỳ tham thiền, không đi vào phân tích hay lý luận 
nảo về những đối tượng của năm cửa giác quan, những hình 
tướng xuất hiện được để cho sanh khởi một cách trong sáng 
và quang minh trong một cách thư giãn, tỉnh táo mà không 
có xao lãng hay bám nắm vào ý niệm và phán định. Xao 
lãng, phóng dật nghĩa là động. Khi trạng thái tánh giác 
Rigpa bị gián đoạn, đó là xao lãng hay động. Phật Thích Ca 
Mâu Ni đã có nhiều lần ở trong một trạng thái samadhi bất 
động hay tập trung không xao lãng. Nhưng điều này không 
có nghĩa là thân thể của ngài nhất thiết phải bất động. Đúng 
ra, nó có nghĩa là ngải ở trong một trạng thái hiện diện 
thanh tịnh (tánh giác rigpa) và ngài không lìa khỏi nó, xao 
lãng vì hoạt động của tâm thức. Ngài không xao lãng cũng 
không bị những tư tưởng quy định, nhưng ngài vẫn làm mọi 
hành động một cách hoàn hảo — đi lại, nói năng và phán 
đoán. Bấy giờ sau khi kết thúc thời kỳ tham thiền này, dù 
khi cái gì cụ thê xuất hiện với những giác quan, có vẻ như 
nó không có thực tại có định trong bản thân nó. Vẫn như 


CHÚ THÍCH BẢN VĂN CĂN CỨ TRÊN BÌNH GIẢNG MIỆNG CỦA NAMKHAI NORBU_ Ì 103 


vậy với những phiền não; chúng không có thực tại có định 
trong bản thân chúng hay gọi là vô tự tánh. Theo cách này, 
bất cứ cái gì sanh khởi cho những giác quan đều trở thành 
một phương tiện để duy trì trong tánh giác. 


(23) Đã xem xét những hình tướng xuất hiện bên ngoài, 
bây giờ chúng ta xem xét mặt chủ thể của sự vật, nghĩa là, 
chính bản thân cá thể. Năm độc là năm phiền não mê lầm 
(vô minh), giận dữ, tham muốn, kiêu mạn và đồ ky. Khi 
nào những tư tưởng lan man sanh khởi do năm phiền não 
này, chúng ta thư giãn cảnh giác, mặc kệ chúng mà không 
đi vào ý niệm hay phán định. Mặt khác, chúng ta không cần 
ngăn chặn chúng nhờ các đối trị nào đó như chúng ta làm 
trong hệ thống Kinh hay chuyền hóa chúng nhờ các phương 
pháp nào đó như chúng ta làm trong hệ thống Tantra. 
Chăng hạn, trong hệ thống Kinh, đối trị cho tham muốn hay 
bám luyến là thiền định về sự ghê tởm của thịt xương, đối 
trị cho sân giận là thiền định về lòng từ, đối trị cho đồ ky là 
tùy hỷ công đức của những người khác, v.v... Và trong hệ 
thống Tantra, chúng ta chuyên hóa những phiền não thành 
tánh giác nguyên sơ, như chăng hạn, sân giận được chuyên 
hóa thành giận dữ của một Heruka. Bởi vì chúng không bị 
ngăn chặn cũng không được chuyên hóa, những phiền não 
sanh khởi khi thực hành con đường được tự- giải thoát 
(rang-grol) và một tỉnh giác hay trí huệ nguyên sơ là đang 
hiện diện. 


104 | SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


Khi chúng ta không ở trong trạng thái tánh giác Rigpa, 
những phiền não trở thành những độc; bởi vì chúng làm 
gián đoạn vả ngăn chặn sự chứng ngộ của chúng ta, chúng 
được gọi là ma. Chúng thúc đây chúng ta tiếp tục luân 
chuyên. Nếu chúng ta chạy theo một tư tưởng lan man và 
đi vào hoạt động tâm thức, tư tưởng nảy trở thành một 
thuốc độc cho chúng ta. 

Theo cách đó, chúng ta trở nên một nô lệ cho những phiền 
não của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta vẫn hiện diện, chúng 
ta sẽ không bị những tư tưởng của chúng ta quy định gì cả 
và bất cứ cái gì sanh khởi sẽ chỉ là cái phản chiếu trong 
gương. Như thế, chúng ta không cần áp dụng đối trị để ngăn 
chặn phiền não bởi vì phiền não sẽ tự-giải thoát chính nó. 
Chúng ta không nói ở đây thậm chí gcer-grol, giải thoát 
qua chú ý trần trụi, nghĩa là, khi chúng ta nhìn thắng vào 
mặt một tư tưởng lan man sanh khởi trong tâm thì nó tự- 
giải thoát. Cách thức này còn chứa chấp loại nỗ lực nảo đó. 
Nhưng đó không phải là điều chúng ta đang nói ở đây. Từ 
lhug-pa nghĩa là thư giãn, buông xả với tánh giác. Nếu 
chúng ta cảm thấy có phiền não khởi lên, bấy giờ chúng ta 
thư giãn phiền não ấy mà không tìm cách ngăn chặn nó hay 
cô gắng áp dụng đối trị nào. Chúng ta không chiều theo 
phiền não; chỉ đơn giản là bây giờ phiền não bị tánh giác 
của chúng ta cai quản. Với sự hiện diện thư giãn trong tánh 
giác này, những phiền não của chúng ta tự chúng trở thành 
những phẩm tính vốn sẵn của trạng thái bổn nguyên của 


CHÚ THÍCH BẢN VĂN CĂN CỨ TRÊN BÌNH GIẢNG MIỆNG CỦA NAMKHAI NORBU_ Ì 105 


chúng ta đang biểu lộ chính chúng. Đây là phương pháp 
cho tự-giải thoát những phiền não. 


(24) Bây giờ chúng ta sẽ xem xét những kinh nghiệm 
sanh khởi trong thực hành thiền định. Biểu lộ như là sáng 
tỏ và tánh không, chúng được tìm thấy trong một trạng thái 
của thị kiến (cái nhìn thấy) và tánh không, hay trong một 
trạng thái của chuyền động liên tục của những tư tưởng và 
tánh không, hay trong một trạng thái của cảm giác phúc lạc 
và tánh không v.v... Như vậy, có sanh khởi nhiều loại kinh 
nghiệm thức khác nhau về sự hiện diện của cảm giác lạc, 
sáng tỏ và vô niệm (không lan man). Tất cả những kinh 


nghiệm nảy đêu nôi với cá nhân. 


(25) Từ kaya (thân) nghĩa là chiều kích toàn thể của hiện 
hữu chúng ta. Đã hiểu tất cả những hiện tượng là Pháp thân, 
chiều kích toàn thể của hiện hữu, chúng ta đi vào một trạng 
thái của hiểu biết hay tỉnh giác (shes-pa) về thật trạng của 
sự vật như chúng là mà không có bất kỳ sửa sang biến cải 
nào do tâm làm ra. Cái tỉnh giác tự-toàn thiện bất nhị thì 
hiện điện như một khối cầu toàn hảo (thig-le), nó là toàn 
thể, đồng nhất và bất nhị. Một khối cầu như thế không có 
góc cũng không có những giới hạn. Và quanh trung tâm 
nảy, năng lực của chúng ta biểu lộ tự toàn thiện một cách 
tự phát. Như vậy, chúng ta nói đến sự đạt đến Chiều Kích 
toàn thể của Tánh Giác Bồn Nguyên hay Jnanakaya (Thân 


106 | SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


Trí Huệ, ye-shes sku) và một tỉnh giác nguyên sơ của sáng 
tỏ đang hiện diện. 


(26) Những đối tượng và sự tiếp xúc của chúng với 
những giác quan là nhiều, nhưng ở đây cá nhân không còn 
bị những đối tượng đó quy định. Bây giờ chúng ta có một 
kinh nghiệm sống động: bắt cứ cái gì sanh khởi không có 
thực tại cố hữu, mà giống như một phản chiếu trong gương. 
Bởi vì những đối tượng chúng ta tri giác thì hiện điện như 
những biểu lộ của pháp tánh (thật trạng của hiện hữu), 
những phiền não và che chướng của chúng ta trở thành 
được tịnh hóa. Theo cách này, chúng ta vượt thắng những 
chướng ngại của những phiền não và được giải thoát. Bởi 
vì một trí huệ nguyên sơ của tánh giác thì hiện diện trong 
chính mình, cá nhân có thể tự gỡ mình khỏi sự đi vào thái 
độ xấu, tiêu cực. Chúng ta không bị giới hạn nữa bởi việc 
phải học điều gì nên làm điều gì không nên làm. Chúng ta 
đã vượt thắng những giới hạn của phiền não và đã khai triển 
sự sáng tỏ. Chúng ta không còn làm nô lệ cho những hình 
tướng xuất hiện bên ngoài, mà tự cai quản chính mình một 
cách tự động với tỉnh giác của mình. Những thái độ và hành 
động xấu không thể sanh khởi. Tại sao? Bởi vì mọi cái tiêu 
cực sanh khởi trong cá nhân là sanh khởi qua sự không sáng 
tỏ và không tỉnh giác. Khi cá nhân thoát khỏi những phiền 
não, những dấu vết nghiệp và những che chướng, người ấy 


CHÚ THÍCH BẢN VĂN CĂN CỨ TRÊN BÌNH GIẢNG MIỆNG CỦA NAMKHAI NORBU_ Ì 107 


bây giờ được nói là thuộc về Gia Đình của những Bồ tát 


cao cả 


C. Tiến Bộ trong sự Thực Hành 

(27) Bây giờ chúng ta xem xét chủ đề thứ ba: tiến bộ 
trong thực hành; hai giáo huấn trước về hòa nhập và thư 
giãn với hiện diện, cả hai cái này đem đến sự an định vững 
chắc trong thực hành. Bây giờ, để lợi lạc từ thực hành và 
tiễn bộ trong thực hành này, từ khoảnh khắc sơ khởi đầu 
tiên tỉnh giác của chúng ta phải vẫn hiện diện và không biến 
đối. Đây là một hiện diện (tánh giác) thanh tịnh không có 
tư tưởng lan man, nó minh bạch và sống động. Trạng thái 
tánh giác Rigpa thì không bị những tư tưởng lan man quy 
định. Tuy nhiên, không lan man hay vô niệm không có 
nghĩa là tư tưởng lan man hoàn toàn không sanh khởi, mà 
chỉ là chúng ta không bị quy định bởi sự sanh khởi của 
chúng. Rigpa thì trống trải; luôn luôn có chỗ cho những tư 
tưởng sanh khởi. Nếu không thế thì không có cách nào để 
hòa nhập tham thiên với đời sống hàng ngày với những hoạt 
động của thân, lời và tâm. Tuy nhiên trạng thái tánh giác 
Rigpa thì ở ngoài và vượt khỏi thời gian. Bởi thế, nó vượt 
khỏi tâm. Chúng ta có thể thấy mình trong một trạng thái 
tánh giác Rigpa nhưng vẫn đi vào trong mọi hoạt động của 
thân, lời và tâm một cách hoàn hảo. Trong trạng thái của 
tánh giác Rigpa có thể cho mọi loại tư tưởng sanh khởi 
không chướng ngại, và hơn nữa có khả năng đưa những tư 


108 | SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


tưởng ấy thành hành động. Tất cả điều cần thiết là chúng ta 
phải hiện diện sáng tỏ trong một trạng thái tánh giác Rigpa. 
Theo cách này, sự tương tục của tỉnh giác sẽ an định vững 
chắc và không xao lãng. Đây là như thế nào chúng ta tiến 
bộ trong thực hành. 


(28) Khi tiếp tục trong thời kỳ tham thiền, người ta không 
bị hôn trầm hay xáo động, vì trong trạng thái tánh giác đích 
thật thì không thể có những khuyết điểm. Hơn nữa, mọi sự 
đều tự biểu lộ như tánh không, nó là pháp tánh, thật trạng 
của hiện hữu. Toàn bộ cái nhìn thấy (thị kiến) của chúng ta 
sanh khởi như một trang hoàng của trạng thái của cá nhân. 
Bởi vì như vậy, có một cách đề tái hòa nhập năng lực của 
chúng ta. Sau khi kết thúc thời kỳ tham thiền, không bị 
những tư tưởng chi phối, chúng ta cần tiếp tục trong trạng 
thái của Bản tánh của Tâm, nó hiện hữu đúng như nó là 
trong chính nó. 


(29) Bấy giờ, về những kinh nghiệm sanh khởi trong thực 
hành thiền định, chúng ta thấy mình trong một trạng thái 
bất nhị, dù chúng ta thiền định hay không thiền định. 
“Thiền định” ở đây không có nghĩa là một hoạt động tâm 
thức, như là quán tưởng hay phân tích, mà chỉ đơn giản thấy 
mình trong một trạng thái của tánh giác. Trong trường hợp 
này, không có ý niệm hay phán định, không có bất cứ giới 
hạn nào của tâm thức, xảy ra cả. Bất cứ hình tướng xuất 


CHÚ THÍCH BẢN VĂN CĂN CỨ TRÊN BÌNH GIẢNG MIỆNG CỦA NAMKHAI NORBU_ | 109 


hiện nào sanh khởi, bất cứ cái nhìn thấy nào xung quanh 
chúng ta, chúng sanh khởi như một hiển bày của năng lực 
của tham thiền của cá nhân. Pháp tánh của tất cả những hiện 
tượng đúng như chúng là, thì tự hiển lộ mà không lìa khỏi 
thể trạng bổn nguyên tự nhiên. 


(30) Về chiều kích toàn thể của chúng ta, bất cứ hiện 
tượng nào sanh khởi, dù thấy được hay không thấy được, 
tất cả chúng hoàn toàn thanh tịnh tự chính chúng trong 
trạng thái của Pháp tánh. “Được thanh tịnh” không có nghĩa 
chúng ta loại bỏ những hiện tượng bằng hoạt động tâm thức 
nào đó, mà đúng hơn là cá nhân thấy chính mình ở trong 
thể trạng của chúng (tánh của tất cả các hiện tượng, pháp 
tánh) và theo nghĩa này, mọi sự là “thanh tịnh”. Không cần 
loại bỏ những phản chiếu khỏi tắm gương. Và thật vậy, 
cách duy nhất để đạt được bản tánh của tắm gương là qua 
những phản chiếu. Ở đây cá nhân thấy mình trong khả năng 
thật sự của tắm gương là phản chiếu, và thế nên mọi phản 
chiếu này là thanh tịnh bâm sinh. Như vậy, có nói răng 
người ta đạt đến chiều kích tối thượng của bất nhị, nơi 
không còn sự phân chia giữa chủ thể và đối tượng, và một 
tánh giác nguyên sơ không cách gì che phủ được bởi những 
hoạt động tâm thức là đang hiện diện. 


(31) Qua tịnh hóa trọn vẹn những che chướng của chúng 
ta với hiểu biết và dù những cái ấy có rất vi tế, chúng ta đạt 


110 | SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


đến một hiểu biết về tất cả những hiện tượng như chúng là 
trong pháp tánh. Bởi vì cá nhân thoát khỏi mọi nhận định 
nhị nguyên về người biết và cái được biết, người ấy được 
nói là thuộc về Gia Đình của chư Như Lai toàn giác. 


IV. Sự Thực Hành Ban Đêm 


A. Thực Hành Buổi Tối 

(32) Bây giờ, về thực hành ban đêm, có hai thực hành: 
thực hành thứ nhất được làm buổi tối ngay trước khi ngủ; 
thực hành thứ hai được làm buổi sáng ngay khi thức dậy. 
Khi người ta ngủ, những quan năng ngủ. Bởi thế cá nhân 
phải thực hành ngay trước khi đi vào giấc ngủ, để cho mọi 
quan năng của nó còn hiện diện. Chúng ta thư giãn mọi 
quan năng trong một trạng thái tham thiền. Chúng ta không 
để cho những quan năng của chúng ta đi vào một trạng thái 
bị quy định; chúng ta chỉ để những sự vật như chúng là mà 
không thêm thắt gì cả. Cá nhân phải hòa nhập sự thực hành 
tập trung của nó với giấc ngủ của nó. Thiền định tập trung 
hay dhyana có nghĩa là gì? Khi chúng ta chú tâm sắc bén 
với chú ý lớn lao vào một đối tượng và rồi từ từ thư giãn sự 
chú ý của chúng ta, sự thực hành được gọi là Samatha (zhi- 
gnas), “làm tĩnh lặng tâm”. Khi chúng ta làm việc nhiều 
hơn với những chuyển động của tư tưởng, đây gọi là 
Vipasyana (Ihag-mthong). Dhyana nghĩa là thiền định theo 
cách này. Trong thực hành ban đêm có ít nhất một chú ý tôi 


CHÚ THÍCH BẢN VĂN CĂN CỨ TRÊN BÌNH GIẢNG MIỆNG CỦA NAMKHAI NORBU_ Ï 111 


thiểu và giữ tâm mình trong sự kiêm điểm. Bấy giờ chúng 
ta phải hòa nhập sự tập trung này với giấc ngủ của chúng 
ta, để cho chúng ta đi vào giấc ngủ với sự hiện diện của tập 
trung. 


(33) Làm điều này thế nào? Ngay trước khi ngủ, hãy 
quán tưởng một chữ A màu trắng hay một hạt tròn nhỏ 
(thig-le) ánh sáng năm màu cầu vồng trong không gian giữa 
hai lông mày. Nó được quán tưởng rõ ràng và khoảng cỡ 
hạt đậu Hà Lan. Trong Upade$a của Đại Toàn Thiện, chữ 
này hay một khối cầu nhỏ ánh sáng trắng được quán tưởng 
trong trung tâm trái tim bởi vì quán tưởng nó giữa hai lông 
mày cho một cảm giác quá hiện diện tỉnh táo và người ta 
có thể không ngủ được. Nhưng ở đây chúng ta quán tưởng 
nó trong trung tâm trán vì điều này cho một sự kiểm soát 
tự động tất cả mọi năng lực sinh khí hay prana (rlung) của 
chúng ta. Nếu khó quán tưởng chữ A trắng ở đây, cần làm 
những chỉnh đồn. Hành giả phải tiễn hành với tỉnh giác; cá 
nhân điều hòa sự thực hành, chứ không phải sự thực hành 
điều hòa cá nhân. Không ích lợi nếu chúng ta có thể quán 
tưởng và rồi không thể ngủ. Cũng không cần quán tưởng 
quá sáng, vì điều này sẽ làm khó ngủ. Sự quán tưởng một 
bindu (thig-le) ánh sáng nhiều màu cầu vồng, giống như 
một cái trứng chim công, là một thực hành thay thể. Nếu 
chúng ta thành công trong quán tưởng bindu năm màu này, 
thế là rất tốt để thực hiện được sự kiểm soát với những 


112 | SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


nguyên tố (đại). Thứ nhất, chúng ta cô định sự chú ý vào 
đối tượng thiền định này, và rồi chúng ta thư giãn một ít sự 
tỉnh giác; nếu không chúng ta sẽ không thể đi vào giấc ngủ. 


(34) Khi chúng ta vào giấc ngủ trong một trạng thái mà 
sáu quan năng được thư giãn một cách cảnh giác vào trong 
thể trạng của chính chúng, tỉnh giác của chúng ta sẽ không 
còn bị ô nhiễm bởi vết dơ bề mặt của những tư tưởng lan 
man vả Tịnh Quang tự nhiên bèn xuất hiện. Khi chúng ta 
tập trung vào một đối tượng duy nhất của thiền định, không 
có chỗ cho những tư tưởng từ bên ngoài sanh khởi. Nhưng 
khi chúng ta thư giãn một ít, chúng dễ dàng khởi lên và cá 
nhân dễ dàng bị chúng quy định. Chúng ta không nên ngăn 
chặn những tư tưởng này, nhưng nếu chúng ta không đủ 
hiện diện, chúng ta sẽ trở nên xao lãng. Bấy giờ chúng ta 
sẽ bị mắc vào những tư tưởng này và giấc ngủ sẽ bỏ đi. 
Nhưng nếu chúng ta tiếp tục trong sự hiện diện của một 
trạng thái thư giãn, giấc ngủ sẽ đến dễ dàng. Điều này có 
nghĩa chúng ta đã hòa nhập tánh giác (hiện diện thanh tịnh) 
này với giấc ngủ và đây được gọi là Tịnh Quang tự nhiên. 
Bấy giờ chúng ta sẽ thấy mình trong sự hiện diện của Pháp 
tánh, không xao lãng bởi những tư tưởng lan man. 


(35) Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể quán tưởng và chưa 
có thê ngủ, bấy giờ phải làm gì? Khi chúng ta vào giường, 
những tư tưởng tiếp tục sanh khởi bởi vì tâm tiếp tục vận 


CHÚ THÍCH BẢN VĂN CĂN CỨ TRÊN BÌNH GIẢNG MIỆNG CỦA NAMKHAI NORBU_ Ì 113 


động. Thế nên khi một tư tưởng sanh khởi, vào lúc khoảnh 
khắc của tỉnh giác đó, chúng ta thấy mình hiện diện với tỉnh 
giác trần trụi về bất cứ cái gì sanh khởi. Chúng ta tiếp tục 
trong tánh giác rigpa trong sáng nảy, dù nếu có những tư 
tưởng khác lọt vào. Nhưng chúng ta không thấy nơi chúng 
cái gÌ cả có thể được nhận thức như là trạng thái tĩnh lặng 
hay chuyên động của tư tưởng. Cách thức này sẽ ngăn cản 
gì việc cá nhân đi vào giấc ngủ. Nhưng nếu chúng ta chất 
thêm suy nghĩ cho tâm và bị vướng mắc vảo nhiều thứ khác 
nhau do xao lãng, bấy giờ chúng ta sẽ không thể ngủ. Tuy 
nhiên, một trạng thái tánh giác rigpa sẽ không làm hại chút 
nảo giấc ngủ của chúng ta. Như vậy, thấy mình trong một 
trạng thái hiện diện đây sinh lực và cảnh giác, chúng ta an 


định vào một tỉnh giác yên tĩnh và đi vào giâc ngủ. 


(36) Bản thân tiến trình đi vào giấc ngủ là nguyên nhân 
cho chúng ta có thể đi vào sự sáng tỏ của pháp tánh. Sự vận 
hành của tất cả những giác quan của chúng ta, trong một 
trạng thái của hiện diện, tìm thấy chính nó hoàn toàn trầm 
mình vào Pháp giới (Dharmadhatu). Cho đến khi chúng ta 
hoàn toản chìm vào giấc ngủ, chúng ta có thể thấy mình 


hiện diện trong trạng thái tham thiền này. 


(37) Khi chúng ta vào giấc ngủ, chúng ta trở nên được 
tháo gỡ khỏi những dấu vét nghiệp của thân vật chất, những 
cái dấu vết nghiệp của cái nhìn thấy (thị kiến), và những 


114 | SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


dấu vết nghiệp của vận hành tâm thức. Những dấu vết 
nghiệp này, trong trạng thái thức, biểu lộ như là thân thể 
vật chất của chúng ta, những hình tướng xuất hiện bên 
ngoài mà chúng ta tri giác, và sự vận hành của tâm chúng 
ta, theo thứ tự. Tại sao chúng ta nói đến việc được tháo gỡ? 
Chăng hạn, những bức tường cứng đặc của một căn phòng 
biểu hiện những giới hạn vật chất. Chúng ta không thể tự 
do đi qua chúng. Nhưng khi chúng ta hiện diện trong trạng 
thái tánh giác Rigpa, bấy giờ chúng ta không bị thân vật 
chất quy định. Khi chúng ta hiện diện trong trạng thái này, 
có một cách đề vượt thắng những giới hạn này và chúng ta 
thấy mình trong pháp tánh. Thế là sao? Từ khi rơi vào giấc 
ngủ đến ngay khoảnh khắc chúng ta bắt đầu mộng, không 
có sự vận hành của tâm và chúng ta thấy mình trong sự hiện 
diện của pháp tánh. Trong cái này, chúng ta sẽ kinh nghiệm 
đến một mức độ nào một sự hòa lẫn với cái được gọi là 
Tịnh Quang tự nhiên. Trường hợp như vậy, chúng ta sẽ có 
thể kinh nghiệm những giấc mộng minh bạch và kiểm soát 
những nội dung của chúng mà không cần có gắng thêm 
nữa. Hơn nữa, vào lúc chết, chúng ta sẽ có thể chết với hiện 
diện và tỉnh giác trọn vẹn. Và khi chúng ta chết với hiện 
diện, bấy giờ trong Chonyid Bardo mọi xuất hiện sẽ chỉ 
sanh khởi như là sự biểu lộ của tự-toàn thiện tự nhiên và 
chúng ta sẽ nhận biết chúng như vậy. Những phẩm tính tự- 
toàn thiện tự nhiên này xuất hiện là những phẩm tính của 
Báo thân. Đi vào giấc ngủ thì tương tự với tiến trình chết, 


CHÚ THÍCH BẢN VĂN CĂN CỨ TRÊN BÌNH GIẢNG MIỆNG CỦA NAMKHAI NORBU_ Ì 115 


và đạt được sự làm chủ với trạng thái mộng trong đời này 
sẽ cho phép chúng ta thực hiện sự làm chủ với cái chết và 
trạng thái Trung Âm (Bardo). Ngủ trong một trạng thái của 
Tịnh Quang tự nhiên thì tương đương với kinh nghiệm về 
Chonyid Bardo. 

Giai đoạn tiếp theo là sự bắt đầu của việc mộng. Trạng 
thái mộng thì tương đương với Sipa Bardo. Cái đó được gọi 
là “Bardo của Trở thành” vì nó tiêu biểu khởi sự của tiễn 
trình tái sanh. Khi chúng ta nhận thức rằng chúng ta thấy 
mình trong Bardo, có nhiều điều chúng ta có thê làm để tình 
huống của chúng ta tốt hơn. Như trong trường hợp trạng 
thái mộng, trong Bardo chúng ta không bị thân thể vật chất 
và cả mọi quan năng chi phối nữa. Như vậy, một hành giả, 
nhờ sự thực hành trong khi sống, Sẽ ở trong một vị thế tốt 
hơn nhiều và sẽ khai triển sự sáng tỏ lớn lao hơn nhiều so 
với cá nhân bình thường chết và thấy mình trong kinh 
nghiệm sau cái chết. Vì sự sáng tỏ lớn lao hơn, trong Trung 
Âm hành giả có khả năng hiểu hoàn cảnh của nó và cái gì 
đang xảy ra. Nó sẽ không trôi dạt đây đó bởi những gió 
(khí) nghiệp của nó một cách vô vọng và mù quáng. Nhưng 
khả năng này sẽ chỉ có nếu người ta tỉnh giác và hiện diện 
khi ở trong trung ấm. Điều này tương tự với việc mộng 
minh bạch và như vậy chúng ta có thể dùng trạng thái mộng 
đề thể hiện khả năng này trong thực hành hàng ngày. Trong 
trạng thái thức, chúng ta chỉ có thê ra khỏi phòng bằng cửa, 
nhưng trong trạng thái mộng, chúng ta có thể đi xuyên qua 


116 | SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


những bức tường có vẻ cứng đặc. Kinh nghiệm này của 
trạng thái mộng là rất bổ ích cho việc chiến thắng những 
bám chấp trong đời sống hàng ngày, bởi vì chúng ta kinh 
nghiệm trực tiếp sự không có bản chất và không thực của 


mỌI sự. 


(38) Khi chúng ta thấy mình trong trạng thái của Tịnh 
Quang tự nhiên, những tư tưởng lan man tạo ra những xao 
lãng không sanh khởi. Trạng thái của hiện diện được chìm 
vào Mẹ của nó, tức là Tịnh Quang tự nhiên và chúng ta thấy 
mình hiện diện trong trạng thái của Pháp tánh, thực trạng 
của hiện hữu. Đó giống như đứa con độc nhất gặp mẹ nó 
sau một chia ly lâu dài. Như thế chúng ta nói đến “Tịnh 
Quang Con” được kinh nghiệm trong thực hành suốt trong 
Cuộc sống và “Tịnh Quang Mẹ” được kinh nghiệm ở đây, 
khi rơi vào giấc ngủ và đặc biệt hơn, vào lúc chết. Điều 
chúng ta nhìn đến ở đây là nguyên lý tái hòa nhập của năng 
lực. Như kết quả của thực hành Tịnh Quang tự nhiên, trong 
thời kỳ tiếp sau tham thiên, và chính khi ấy trạng thái mộng 
là có ý nghĩa, chúng ta bắt đầu kinh nghiệm tỉnh giác trong 
những giấc mộng, nhận biết những giấc mộng là những 
giác mộng khi chúng ta vẫn đang ngủ. Bởi thế, với sự thực 
hành Tịnh Quang tự nhiên, chúng ta không cần thực hành 
hay yoga đặc biệt nào khác. Và thấy mình thoát khỏi mọi 
vọng tưởng và mê lầm, những giấc mộng sẽ sanh khởi như 


CHÚ THÍCH BẢN VĂN CĂN CỨ TRÊN BÌNH GIẢNG MIỆNG CỦA NAMKHAINORBU_ Ì 117 


những người bạn giúp đỡ đề biểu lộ chiều kích toàn thể của 
hiện hữu chúng ta và tánh giác bổn nguyên của nó. 

Có hai cách để xét sự chiến thắng những vọng tưởng này. 
Thứ nhất, qua nhận biết những giấc mộng là những giấc 
mộng khi chúng ta còn đang ngủ, chúng ta trở nên nhận 
thức bản chất như huyễn của trạng thái mộng, và trong 
trạng thái thức, chúng ta trở nên ý thức hơn đến bản chất 
như huyễn của mọi sự trong đời sống hàng ngày. Thứ hai, 
chúng ta không làm nô lệ nữa cho những giấc mộng và giấc 
ngủ. Khi ngủ, chúng ta có khuynh hướng bị quy định bởi 
những giấc mộng với cùng những yếu tố vẫn quy định 
chúng ta trong đời sông hàng ngày. Thế nên, nhờ thực hành 
này mộng trở thành một cách đề khám phá hiểu biết chân 
thật và điều này trở thành một cách đề khai triển sự biểu lộ 
của Chiều Kích chúng ta và Tánh Giác Bổn Nguyên của 
chúng ta. Điều này kết thúc sự thực hành buôi tối. 


B. Sự Thực Hành Buỗi Sáng 

(39) Nhưng cũng có một thực hành buổi sáng khi chúng 
ta thức dậy khỏi giấc ngủ. Chúng ta làm gì ở đây? Khi thức 
dậy sáng sớm, một tỉnh giác hay trí huệ (ye-shes) nguyên 
sơ sanh khởi mà không bị sửa sang bởi tâm và nó hiện diện 
trong thê trạng của chính nó. Bấy giờ chúng ta thường vào 
lại sự vận hành của tâm và những giác quan, như một người 
chết thấy mình tái sanh trong một thân thể mới. Tuy nhiên, 
nếu ngược lại chúng ta ở lại trong trạng thái tự nhiên này 


118 | SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


của pháp tánh mà không có xao lãng và không có thiền định 
được tạo lập nào, bấy giờ chúng ta sẽ thấy mình hiện điện 
một cách tĩnh lặng trong bản tánh cô hữu của chính mình, 
không xao lãng bởi bất kỳ tư tưởng lan man nào. Một cá 
nhân thấy mình trong trạng thái đó thì không thể bị quy 
định bởi những hình tướng xuất hiện hay tư tưởng lan man 
nào. Cái này được biết như là trạng thái của Guru 
Samantabhadra tôi thượng. Samantabhadra (Phổ Hiền) tiêu 
biểu trạng thái bổn nguyên chân thật của cá nhân, “Guru Bí 
Mật” của nó, có thể nói như vậy. Ở đây cũng là một cách 
để thực hành Guru Yoga căn bản. Chúng ta phải hiểu rằng 
trạng thái nguyên sơ này của Rigpa là đồng nhất với trạng 
thái của bản thân Guru hay Đạo sư; và trạng thái của tánh 
giác Rigpa này không gì khác hơn là trạng thái bổn nguyên 
vốn sẵn của chúng ta. Bởi thế, Guru Yoga không phải là 
một vấn đề hợp nhất hay hòa lẫn hai thực thê tách biệt, Đạo 
sư và chính mình; đúng ra từ sơ thủy, cả hai chưa hề tách 
lìa. Kinh nghiệm nhận biết sự không thể tách lìa của trạng 
thái của Đạo sư và trạng thái của chính chúng ta là cách 
thực hành Guru Yoga tối thượng. 


(40) Như vậy, khi chúng ta thức dậy, thấy mình trong một 
trạng thái hiện diện, chúng ta nhìn với chú ý trần trụi vào 
khuôn mặt của trạng thái nguyên sơ nảy của hiện diện để 
thấy cái gì ở đó. Nhưng trong khoảnh khắc này của cái đang 
hiện diện, chúng ta không tìm thấy chút cái gì để nhận biết 


CHÚ THÍCH BẢN VĂN CĂN CỨ TRÊN BÌNH GIẢNG MIỆNG CỦA NAMKHAI NORBU_ | 119 


được hay xác nhận được. Như vậy, cái tỉnh giác nguyên sơ 
tự phát minh bạch và trần trụi bày lộ này, nó sanh khởi ngay 
trên sự thức dậy và không thể tìm thấy cái gì có thể xác 
nhận được, bèn tự-giải thoát như nó sanh khởi. Do đây, một 
tỉnh giác hay trí huệ nguyên sơ bất nhị trở thành hiện diện. 
Đây là điểm rất quan trọng trong thực hành. Dù chúng ta 
nói ở đây về sự thức dậy vào buôi sáng, thật ra chúng ta cần 
có gắng làm thực hành này vào mọi lúc. Lý do cho điều này 
là dù nếu chúng ta tin rằng chúng ta rất hiện diện trong trạng 
thái tánh giác Rigpa, vẫn còn một loại hôn trầm hay buồn 
ngủ tồn tại. Xử lý cái này, chúng ta không cần câu viện đến 
loại chiến thuật nào, nghĩ rằng trước hết chúng ta phải làm 
điều này rồi điều nọ. Đúng hơn, chỉ đơn thuần hiện diện 
bèn có một thê trạng tiền đề nó hướng chúng ta thắng đến 
trạng thái tánh giác Rigpa. Tuy nhiên, thể trạng này không 
bao hàm cái gì cả, chăng có công việc nào của tâm, mà chỉ 
là một cách thấy mình trong một trạng thái của hiện diện 
trong đó có sự sáng tỏ tăng dần. Đây cũng là một cách để 
“làm mới lại” sự tham thiền của chúng ta nói chung, và 


được ám chỉ bởi từ “tánh giác nguyên sơ tự-phát sanh”. 


(41) Như vậy, ngay lúc thức dậy vào buổi sáng, một tỉnh 
giác nguyên sơ bất nhị sanh khởi, và khi nó sanh khởi, nó 
tự giải thoát bởi chính nó. Vào khoảnh khắc đó, thấy mình 
vượt khỏi cái nhìn thấy thông thường thuộc nghiệp về một 
thế giới đối tượng và siêu vượt mọi tư tưởng nhị nguyên, 


120 | SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


một tỉnh giác nguyên sơ vô niệm trở nên biểu lộ rõ ràng. 
Như vậy, chúng ta vẫn hiện diện trong tỉnh giác này, tỉnh 
giác nảy không cách nào bị những tư tưởng lan man quy 
định. Bởi vì chúng ta hiện diện trong tỉnh giác theo cách 
đó, một tỉnh giác hay trí huệ (ye-shes) sáng tỏ, không dơ 
lắm bởi những tư tưởng lan man trở thành biểu lộ rõ ràng. 
Và bởi vì chúng ta không ở trong cấp độ nhị nguyên của 
chủ thể và đối tượng, một tỉnh giác hay trí huệ (ye-shes) 
nguyên sơ về cảm giác lạc phúc trở nên biểu lộ rõ ràng. 


(42) Ngay nơi đó, sanh khởi một tỉnh giác nguyên sơ tối 
thượng không mảy may sai lầm bởi vì chúng ta đã hiểu rằng 
tất cả mọi hiện tượng chính là pháp tánh (thực trạng của 
hiện hữu). Bấy giờ bởi vì một tỉnh giác hay trí huệ nguyên 
sơ về số lượng (j¡ snyed ye-shes) hiểu biết mọi sự trong tính 
cá biệt của chúng trở nên biểu lộ rõ ràng trong toàn bộ của 
nó, bản tánh bẩm sinh vốn sẵn của Ba Thân, hay ba chiều 
kích của hiện hữu chúng ta, trở thành biểu lộ một cách tối 
thượng. 


V. Những Lợi Lạc của sự Thực Hành 

(43) Khi chúng ta thực hành theo cách này cả ngày và 
đêm, toàn thể chiều kích của cuộc đời chúng ta đi vào tham 
thiền. Dần dân cấp độ khả năng của cá nhân khai triển, và 
nó trở nên quen thuộc với điều này. Do đó, những phiền 
não của chúng ta sẽ sanh khởi như cái gì ích lợi cho con 


CHÚ THÍCH BẢN VĂN CĂN CỨ TRÊN BÌNH GIẢNG MIỆNG CỦA NAMKHAI NORBU_ Ì 121 


đường. Và hơn nữa, chúng ta sẽ khai triển một mức độ khả 
năng nào đó để giúp đỡ những người khác nhờ vào Ba 
Thân, ba chiều kích của hiện hữu chúng ta. 


(44) Cấp độ chúng ta trở nên quen thuộc với sự thực hành 
có thê được đo bằng mức độ kiểm soát trạng thái mộng của 
chúng ta, nhận biết những giấc mộng của chúng ta là giấc 
mộng khi đang ngủ. Qua thực hành, từng ngày chúng ta 
chiến thắng những bám luyến và những cảm giác lạc và khô 
không còn quy định cá nhân. Và chúng ta thấy mình trong 
một trạng thái hòa nhập không vương mang gì những ý 
niệm và phán định. Bởi vì tỉnh giác nguyên sơ hiện diện, 
mọi hình tướng xuất hiện sanh khởi như bạn hữu có thể 
giúp ta trên con đường. Thật vậy, mọi sự gặp gỡ dọc con 
đường bây giờ đều có thể là cái gì được dùng để giúp đỡ 
cho sự khai triển thực hành của chúng ta. Bởi thế, chúng ta 
có thể cắt đứt sự tương tục của cái nhìn thấy hư vọng và 
chúng ta thấy mình trong trạng thái của Pháp tánh. 


(45) Hành giả thành tựu của Đại Toàn Thiện thấy mình 
trong trạng thái của pháp tánh và ở trong đó không lìa khỏi 
nó cả ngày và đêm. “Bất động” nghĩa là an định vững chắc 
trong trạng thái hiện diện ấy. Như thế, Phật quả có thê được 
chứng ngộ thậm chí trong khoảnh khắc giữa hai hơi thở. 


122 | SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


(46) Những phiền não có thể được dùng khi chúng sanh 
khởi trên con đường như thế nào? Không phân chia phạm 
trù những hiện tượng như tốt hay xấu, chúng ta thấy chúng 
hiện diện trong trạng thái pháp tánh. Đây là ro-gcig, nghĩa 
là “một vị”. Bởi vì tất cả những hiện tượng là hiện diện 
trong tỉnh giác toàn thể mà không có tạo tác ý niệm về 
chúng, chúng ta nhận biết bản thân phiền não của mê lầm 
không khác gì với vô niệm. Nói cách khác, khi chúng ta ở 
trong một trạng thái của tánh giác rigpa, khi phiền não của 
mê lầm sanh khởi, chúng ta thấy mình trong một trạng thái 
của vô niệm. Mọi hiện tượng biểu lộ như pháp tánh đúng 
như chúng là. Tánh không và tự- toàn thiện tự nhiên cả hai 
đều đồng thời hiện diện trong tỉnh giác nguyên sơ này. 


(47) Mọi hiện tượng hiển bày chính chúng như là những 
đối tượng cho sáu quan năng thì hiện diện trong sự sáng tỏ 
quang minh và không có tự tánh. Dù không có tự tánh, 
chúng là hiện diện như pháp tánh. Ngay khoảnh khắc chúng 
sanh khởi, chúng ta nhận biết phiền não sân giận có đặc 
tính của sáng tỏ và phiền não này biểu lộ như là tỉnh giác 
hay trí huệ về sáng tỏ. 


(48) Mọi sự xuất hiện bên ngoài, tất cả những cái nhìn 
thấy thuộc bên ngoài của chúng ta, thì không gì khác hơn 
là trạng thái của pháp tánh, trong khi ở bên trong, trạng thái 
hiện diện thanh tịnh (nang rig) bản thân nó là tỉnh giác hay 


CHÚ THÍCH BẢN VĂN CĂN CỨ TRÊN BÌNH GIẢNG MIỆNG CỦA NAMKHAI NORBU_ Ì 123 


trí huệ nguyên sơ. Tuy nhiên, chúng ta chớ nghĩ rằng hai 
cái này (Pháp tánh và tánh Giác Rigpa) là phân biệt và tách 
lia một cách rốt ráo. Nếu như vậy, hòa nhập thì không thể. 
Nhưng chúng ta không lưu lại ở cấp độ phân biệt bên ngoài 
như nghịch lại với bên trong. Chứng ngộ sự bất khả phân 
của chúng làm khởi lên một biểu lộ của đại lạc Mahasukha, 
nó là bất nhị trong bản tánh. Và bởi vì nó có bản tánh Năng 
Lực hay lòng bi, phiền não tham được nhận biết thật ra là 
diệu dụng của đại lạc. Và như vậy có biểu lộ một tỉnh giác 
hay trí huệ nguyên sơ về cảm giác đại lạc, nó là tự-toàn 
thiện tự nhiên không giới hạn bến bờ. Đây là những phiền 
não có thể được dùng trên con đường như thế nào. 


(49) Khả năng làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh được thể 
hiện bằng cách khai triển ba chiều kích của hiện hữu của 
mình. Cá nhân có ba cấp độ của hiện hữu theo sự vận dụng 
của thân, lời và tâm. Khi chúng ta thể hiện trọn vẹn chính 
mình, có nhiều cách cho sự chứng ngộ này biểu lộ, và điều 
này biểu thị sự biểu lộ của Ba Thân hay ba chiều kích của 
hiện hữu chúng ta. Từ Hóa thân để chỉ chiều kích hay thân 
vật chất của người ta, từ Báo thân để chỉ chiều kích vi tế 
của năng lực của người ta, và từ Pháp thân để chỉ Chiều 
Kích của Hiện Hữu và Tánh Giác (hay Trí Huệ) Bổn 
Nguyên vốn sẵn của nó. Ở đây ba phiền não chất độc không 
còn gọi là các độc; mà bởi vì cá nhân đã đạt chứng ngộ, 
chính những độc này biêu lộ chính chúng hoàn toàn như là 


124 | SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


Chiều Kích của Hiện Hữu và Tánh Giác (hay Trí Huệ) Bốn 
Nguyên vốn sẵn của người ta. Và vì thế, bất cứ cái gì sanh 
khởi từ chúng cũng hiện diện trong toàn bộ Chiều Kích của 
Hiện Hữu như là Tánh Giác Bốn Nguyên vô tận của nó. 


(50) Bởi vì không còn bất kỳ phiền não nào như vậy và 
bởi vì những nguyên nhân của những phiền não hoàn toàn 
bị loại trừ, người ta vượt khỏi sự luân chuyển trong sanh 
tử. Người ta đã đạt đến thê trạng được gọi là Niết Bàn, nó 
có nghĩa đen là “đã vượt khỏi khổ”. Nhưng dù nó được gán 
tên là Niết Bàn, như thể người ta đi đến một nơi nào hay 
đạt được cái gì, thật ra không có sự đi đến hay cái gì đạt 
được. Đúng ra, chỉ đơn giản là những phẩm tính vốn sẵn 
của trạng thái của cá nhân đã tự biểu lộ một cách tự phát 
như là tự-toàn thiện mà không có bất kỳ chỉnh trị hay cải 
tạo nào do tâm làm ra. Không có cái gì được thay đổi, chỉnh 
trị hay cải tạo; mọi sự là toàn thiện như chúng vẫn là: đó là 
sự biêu lộ tự nhiên của trạng thái bổn nguyên của cá nhân. 
Đơn giản chỉ là cái gì đã vốn sẵn có từ sơ thủy thì biểu lộ 
tại đây và bây giờ, như mặt trời xuất hiện trong bầu trời khi 
mây đã tan. Đây là nghĩa của “sáng tỏ” (gsal-ba). 


VI. Những Phẩm Tính của Hành Giả 

(51) Trong thừa tối thượng Dzogchen Atiyoga, có nói 
rằng sự thực hành này rất thích hợp cho hành giả có năm 
khả năng: I. sẵn sàng tích cực tham gia hay niềm tin; 2. 


CHÚ THÍCH BẢN VĂN CĂN CỨ TRÊN BÌNH GIẢNG MIỆNG CỦA NAMKHAI NORBU_ Ì 125 


chuyên cần trong thực hành; 3. hiện diện hay chánh niệm; 
4. tập trung hay định; 5. trí huệ. Chúng ta cần tất cả năm 
khả năng này. Khôn ngoan và hành động theo một cách 
thông minh, chúng ta cần khởi sự thực hiện những điều kiện 
hòa hợp đề trau dồi khả năng nào khi nó thiếu hay cần có. 
Như vậy người ta sẽ không mất cơ hội tối thượng đề thực 
hành Đại Toàn Thiện. 


VII. Kết Luận 

(S52) Khi chúng ta làm cái gì theo hệ thống Kinh Đại thừa, 
ý định vị tha làm lợi lạc cho những người khác phải hiện 
diện. Hơn nữa, cái hiểu về tánh không và bản chất như 
huyễn của mọi sự phải không thiếu. Bấy giờ vào lúc kết 
thúc, phải hồi hướng bất kỳ công đức nào do hành động 
làm lợi lạc cho những người khác. Ở đây, một chút cam lỗ 
của lời dạy của Đạo sư Garab DorJe đã được trình bày với 
mong muốn rằng những ai có được tiếp xúc với nó sẽ chứng 
ngộ cho chính họ trạng thái của Samantabhadra (Phổ Hiền), 


ĐÔI NÉT TIỂU SỬ CỦA TÁC GIẢ 


Tác giả bản văn thực hành Đại Toàn Thiện này, Nam- 
khai Norbu Rinpoche, sanh ở làng dDeˆug, quận lCong ra 
của sDe dge miền Đông Tây Tạng, vào ngày mồng tám 
tháng mười năm Cọp Thổ (1938). Cha ông là Sgrol ma 
Tshe ring, thuộc một gia đình quý tộc và đôi khi là thành 
viên của chính phủ của sDe dge, và mẹ ông là Ye shes Chos 
Søron. 

Khi lên hai, ông được cả hai vị dPal yal Karma Yang 
srid Rinpoche (1898-) và Zhe chen Rab byams Rinpoche 
(1900-) công nhận là tái hiện thân của Adzom Drugpa 
(1842- 1924). Adzom Drugpa là một trong những vị thầy 
Đại Toản Thiện của đầu thế kỷ hai mươi. Ngài là đệ tử của 
Khyenste Rinpoche đệ nhất, Jamyang Khyentse Wangpo 
(1829-1892), và cũng là đệ tử của Dza Patrul Rinpoche 
(1808-1887). Cả hai vị thầy nổi tiếng này là những vị lãnh 
đạo của phong trào không bộ phái R¿s mmed vào thế kỷ mười 
chín ở miền đông Tây Tạng. Vào khoảng ba mươi bảy lần, 
Adzom Drugpa nhận những trao truyền từ vị thầy chánh 
của mình là Jamyang Khyentse Wangpo và từ Dza Patrul 
Rinpoche ngài nhận toản bộ những trao truyền về 
Longchen Nyingthig và rTsa rÌung. Sau đó Adzom Drugpa 
trở thành một terton, người khám phá những kho tảng bản 


128 | SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


văn dấu kín, đã nhận những thị kiến trực tiếp từ Jigme 
Lingpa vô song (1730-1798) khi ở tuổi ba mươi. 

Dạy ở Aˆdzom sgar miền đông Tây Tạng trong những 
cuộc nhập thất mùa hè và mùa đông, Adzom Drugpa là vị 
thầy của nhiều vị thầy Đại Toàn Thiện đương thời. Trong 
số đó có chú của Norbu Rinpoche là Togdan Orgyan 
Tanđzin, vị này là vị thầy Đại Toàn Thiện đầu tiên của ông. 

Khi lên tám, được ngải Karmapa thứ mười sáu vả Situ 
Rinpoche công nhận là tái sanh tâm (trong thân, lời, tâm) 
của Padma Karpo (1527-1592) nổi tiếng, người sáng lập 
nhà nước Bhutan. Cho đến đầu thế kỷ hai mươi, những 
Zhabs drung Rinpoche là những vua pháp hay những nhà 
cai trị thế tục và tâm linh của Bhutan. 

Khi còn nhỏ từ Khan Rinpoche, từ cậu là Khyentse Yang 
srid Rinpoche và từ chú là Togdan Orgyan Tandzin, Norbu 
Rinpoche nhận được giáo huấn trong D2zogchen gsang ba 
snying thig và sNying thig Yab bzh¡. Cũng thời gian đó từ 
Chog sprul Rinpoche (1902-1952) ông đã nhận những trao 
truyền rNyingma bka ma, Long gsal rảo rje snying po và 
øNam chos của Migyur Dor7e. Từ Khan Rinpoche Paldan 
Tsũtrim (1906-) ông nhận những trao truyền từ bộ zGyud 
Sđe kun bus, tuyên tập những thực hành Mật thừa nổi tiếng 
của Sakyapa. Và thêm vào đó, ông đã nhận nhiều quán đảnh 
và nghe nhiều giải thích khẩu truyền từ các vị thầy Ris med 
hay không bộ phái của đông Tây Tạng. 


ĐÔI NÉT TIỂU SỬ CỦA TÁC GIẢ. | 129 


Từ năm lên tám đến mười hai tuổi, ông học trường của tu 
viện sDe dge dgon chen, ở đó với Khyenrab Choskyi Odzer 
(1901-) ông nghiên cứu mười ba bản văn căn bản 8) được 
dùng như tiêu chuẩn học thức do Khanpo Zhandga quy định. 
Norbu Rinpoche đặc biệt thông thạo 4bhisamayalankara. 
Cũng với vị thầy này, ông học đại giải thích về Kalachakra 
Tanra, ŒGuhyagarbhha Tanfra, Zqab mo nang don của 
Karmapa Rang byung DorJe, những Tantra Y học, chiêm 
tinh Án Độ và Trung Hoa, cũng như nhận từ ngài những 
quán đảnh và trao truyền Sakya ¡ sgrub thabs kun btus. 

Từ tám đến mười bốn tuổi cũng ở trường trên, từ Rin- 
poche Brag gyab Blos gros (1913-), ông nhận những giáo 
huấn về những Kinh Bát Nhã Ba La Mật, 1bhisamayalankara 


và ba bản văn rDoz7e Gur, Hevajra Tantra và SamiDufa 


®) Mười ba bản văn căn bản là: 


— 


Pratimoksa Sutra 

Vinaya Sutra của Gunaprabha 
Abhidharmasamuccaya của Asanga 
Abhidharmakosa của Vasubandhu 
Mulamadhyamakakarika của NagarJuna 
Madhyamakavatara của Candrakrrti 
Ca- tuhsùataka của Aryadeva 


Bodhicaryavaftara của Santideva 


G21 €0 cm tà 92¿09 


Abhisamayalankara của Maitreya/Asanga 


—¬ 
© 


. Mahayana- sutralankara của Maitreya/Asanga 


— 
— 


.  Madhyantavibhanga của Maitreya/Asanga 


¬ 
t 


.._ Dharmadharmatavibhanga của Maitreya/Asanga 


¬ 
G5 


._ Uttaratantra của Mattreya/Asanga) 


130 | SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


Tamra. Do vì thầy giáo đạo của mình là mChog sprul 
Rinpoche, ông được dạy năm khoa học thế tục. Cũng trong 
những năm này ông được học tính túy của phái Sakya. 

Rồi ở trong hang thiền định ở Seng-chen Nam-bzag, ông 
nhập thất với người chú để thực hành Vajrapani, Simha- 
mukha và Tara Trăng. Vào thời gian đó, người con của 
Adzom Drugpa là Gyurmed Dorje (1895-) trở về từ miền 
trung Tây Tạng, ở với họ và dạy cho ông bộ Doøz7e gro load, 
Longchen Nyingthig và bộ Gongs pa zang thai của Rigdzin 
Godem Phru can. 

Năm 1951, mười bốn tuổi, ông nhận những quán đảnh 
Vajrayogini theo truyền thống Sakya. Rồi thầy giáo đạo của 
ông khuyên ông tìm một phụ nữ sống ở vùng Kadari là hiện 
thân của chính Vaira-yogini và nhận quán đảnh từ bà. VỊ 
thầy phụ nữ nảy, Ayom Khagro Dorje Palsgron (1838- 
1953), là một đệ tử trực tiếp của Jamyang Khyentse Wangpo 
và của Nyag- bla Padma Duddul, cũng là một sư đệ đồng 
thời của Adzom Drugpa. Vào thời gian đó bả một trăm mười 
ba tuổi và đã ở trong một chỗ nhập thất tối khoảng năm mươi 
sáu năm. Norbu Rinpoche nhận từ bà những trao truyền của 
Khagro gsang dus, kho tàng tâm của ]lamyang Khyentse 
Wangpo, và Khagro yang thig, trong đó sự thực hành chính 
yếu là nhập thất trong bóng tối, cũng như Longchen 
Ngingthig. Bà cũng ban cho Rinpoche những kho tàng tâm 
của bả, gồm pháp tu Dakini Simhamukha. 


ĐÔI NÉT TIỂU SỬ CỦA TÁC GIẢ. | 131 


Rồi năm 1954, ông được mời viếng thăm Cộng Hòa 
Nhân Dân Trung Hoa như một đại diện của giới trẻ Tây 
Tạng. Từ 1954 ông là giáo viên Tạng ngữ ở Đại Học Tây 
Nam ở Chendu, Sichuan, Trung Hoa. Khi sống ở Trung 
Hoa, ông gặp Gangdkar Rinpoche nồi tiếng. Từ vị thầy này 
ông nghe nhiều giải thích về Sáu Pháp của Naropa, Đại Ân, 
Kon mchog spyi 'đus cũng như y học Tây Tạng. Trong thời 
gian này Rinpoche cũng thông thạo tiếng Hoa và Mông Cổ. 

Năm mười bảy tuổi, trở lại quê nhà sDe dge sau một thị 
kiến nhận được trong giấc mộng, ông đến gặp Vị Thầy Gốc 
của mình, Changchub Dorje (1826-1978) ngài sống trong 
một thung lũng hẻo lánh ở miền đông sDe dge. Changchub 
DorJe nguyên từ vùng Nyagrong ở biên giới với Trung Hoa. 
Ngài là một đệ tử của Adzom Drugpa, của Nyagbla Padama 
Duddul và của Shardza Rinpoche, vị thầy đạo Bon nổi danh 
của Dzogchen đã đạt đến Thân Ánh Sáng Cầu Vông. Là 
một y sĩ, Changchub Dorje Rinpoche cầm đầu một cộng 
đồng trong thung lũng hẻo lánh nảy; đó là một cộng đồng 
hoàn toàn tự túc gồm những hành giả cư sĩ, thiền giả nam 
và nữ. Từ vị thầy này, Norbu Rinpoche nhận sự nhập môn 
và trao truyền những giáo lý cốt lõi của Dzogchen Semđe, 
Longde và Man ngag gỉ de. Quan trọng hơn, vị thầy này đã 
giới thiệu cho ông trực tiếp vào kinh nghiệm của Dzogchen. 
Ông ở đó gần một năm, thường tham gia việc chữa bệnh 
của Changchub DorJe và làm người ghi chép và thư ký cho 


132 | SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


ngài. Ông cũng nhận những trao truyền từ người con của vị 
thầy này Gyurmed Dorje. 

Sau đó, Norbu Rinpoche bắt đầu một cuộc hành hương 
dài đến Trung Tây tạng, Nepal, Ân Độ và Bhutan. Trở lại 
sDe dge quê hương, ông thấy rằng tình hình chính trị xấu 
đi đã dẫn đến bùng nỗ bạo động. Đi qua miền Trung Tây 
Tạng, cuối cùng ông đến Sikkim. Từ năm 1958 đến 1960 
ông sống ở Gangtok, Sikkim, được dùng như một tác giả 
và người biên tập những cuốn sách Tây Tạng cho Văn 
Phòng Phát Triển của Chính Phủ Sikkim. Năm 1960, hai 
mươi hai tuổi, theo lời mời của giáo sư Giuseppe Tucci, 
ông đến Ý và ở Rome vài năm. Trong thời gian này từ 1960 
đến 1964, ông là một hội viên nghiên cứu ở đại học Naples. 
Nhận một trợ cấp học bồng của Rockerfeller Foundation, 
ông hợp tác mật thiết với giáo sư Tucci và viết hai phụ lục 
cho cuốn sách Dân Ca Tây Tạng ở Gyantse và miễn tây Tây 
Tạng (Rome, 1966) cũng như có những khóa giảng về 
yoga, y học và chiêm tinh học. 

Từ 1964 đến nay, Norbu Rinpoche là một giáo sư ở Tis- 
tuto Orientale, đại học Naples, nơi ông dạy tiếng Tạng, 
Mông Cổ và lịch sử văn hóa Tây Tạng. Từ đó ông nghiên 
cứu sâu vào nguồn gốc lịch sử văn hóa Tây Tạng, tìm tòi 
những nguồn từ truyền thống đạo Bon ít được biết. Năm 
1983, Norbu Rin- poche chủ trì Hội Nghị Quốc Tế lần thứ 
nhất về Y Học Tây Tạng ở Venice, Ý. Dù vẫn dạy ở đại 
học, khoảng mười năm gần đây Norbu Rinpoche đã hướng 


ĐÔI NÉT TIỂU SỬ CỦA TÁC GIẢ. | 133 


dẫn những lớp nhập thất ở nhiều quốc gia khác nhau, gồm 
Ý, Pháp, Anh, Áo, Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan và từ 1979, 
Mỹ. Trong những lần nhập thất nảy, ông cho những chỉ dạy 
thực hành Đại Toàn Thiện trong một hình thức không bộ 
phái, cũng như những phương diện của văn hóa Tây Tạng, 
đặc biệt là Yan-tra Yoga, y học Tây Tạng và chiêm tĩnh. 
Hơn nữa, dưới sự hướng dẫn của ông đã lớn thêm, ban đầu 
ở Ý và bây giờ ở một số nước khác, kế cả Mỹ, cái được biết 
như là Cộng Đồng Dzogchen. Đây là một hội không chính 
thức những cá nhân trong khi vẫn tiếp tục làm công việc 
của họ trong xã hội, chia xẻ một quan tâm chung trong sự 
theo đuổi và thực hành những chỉ dạy mà Norbu Rin- poche 
tiếp tục truyền đạt. 


VỀ DỊCH GIÁ 

John Myrdhin Roynolds nghiên cứu Tôn Giáo Tỷ Giáo, 
Nhân Chúng học, Sanskrit, Tây Tạng và Triết học Phật giáo 
ở đại học Columbia, Đại học California ở Berkeley và Đại 
học Washington. Ông làm luận văn về Sanskrit và Triết học 
Phật giáo với giáo sư Edward Conze. Rồi ông để tám năm 
ở Ấn Độ và Nepal nghiên cứu và thực hành Tantra Yoga 
và thiền định với nhiều Lama Tây Tạng và Thiền giả Ấn 
Độ lỗi lạc. Ông được nhập vào cả hai phái Nyingma và 
Kagyud của Phật giáo Tây Tạng và sau đó nhận giới làm 
một thiền giả Phật giáo Mật thừa với pháp danh là 
Vajranatha. Ông giảng nhiều nơi ở Ấn Độ, châu Âu và Mỹ 
và dạy Tôn Giáo Tỷ Giảo và Phật giáo ở Shanti Ashram 
(Nam Ấn Độ), Đại học Massachusetts, U.C. Santa Cruz và 
mới đây ở College New Rochelle ở New York. Ông đã xuất 
bản ở Nepal và Tây phương một số sách và bài viết về 
Tantra, tâm lý học vả thiền định Phật giáo và chiêm tính 
Tây Tạng, cũng như những bản dịch từ Tạng ngữ. Ông đã 
cộng tác với giáo sư Namkhai Norbu về một số dự án dịch 
thuật, và hiện đang sống ở Devon, Anh. Bản dịch của ông 
với bình giảng rộng cuốn 7-Giải Thoát qua Thấy Mọi Sự 
trong sự Tì vân Trụi của chúng: Một Giới Thiệu vào Bản 
Tánh của Tâm Mình do Namkhai Norbu viết tựa cũng đã 
được Station Hill Press xuất bản. 


THUẬT NGỮ NHỮNG TỪ KỸ THUẬT 


ˆ Việt (giảng 
Anh Tây Tạng ` 
thêm) 


an định trong trạng rnal mar 
thái tự nhiên bzhag pa 


bất động (khỏi trạng 
thái bổn nguyên) 


chánh niệm, hiện diện | dran pa pc 


chiều kích của hiện : 

s sku (kaya) thân 
hữu 
chiều kích toàn thể “khor yud 
của đời sống người ta | chen po 
dâu vết nghiệp bag chags 
dâu vết nghiệp của cái 
nhìn thấy thuộc vật snag bai chags 
chất 
dâu vết nghiệp . : 

` lis kyi bag chags 
của thân 





THUẬT NGỮ NHỮNG TỪ KỸ THUẬT | 137 


dấu vết nghiệp của vid kyI bag 

vận hành tâm thức chags 
hiệu ứng, 
hiệu nghiệm 
như vậy, như 

đúng như nớlà —— |debzhinnyid 

Ị 
giải thoát vào thê 
: : : zang sar gral 
trạng của chính nó 


hiện diện (tính từ) | hrig ge ba ..a-<‹-. 
hiện diện thanh tịnh tánh giác rigpa 


hiện diện trong 
thê trạng của rang sar ønas 
chính nó 


hiểu biết những sự | j¡ bzhin 
vật như chúng là mkhyen pa 


không chỉnh trị, : ` 
` „ ma bcos pa không cải tạo 
không sửa sang 
Không 
không xao lãng yengs med phóng dật, 
vô niệm 


mm —— [mmm | —— 





138 | SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


kinh nghiệm sau . 

_"ẽ TJes nyams 
thiên định 
kinh nghiệm trong 

An Ti Sgom nyams 
khi thiên định 


kinh nghiệm về 
cảm giác lạc 
kinh nghiệm về sáng . 
, gsal ba”I1 nyams 
tO 
vn "¬ 
`. , mI rfog 
vô niệm, tánh . 
R pa”1 nyams 
không 
mmhbah — [am |} —— 


những che chướng | nyon mongs 
những che chướng | shes byaI 


tánh giác thanh tịnh 
tự- phát sanh 





THUẬT NGỮ NHỮNG TỪ KỸ THUẬT | 139 


: bsam gtan 

tập trung 

(dhya- na) 
. ting nge đzin : , . 

tham thiên l nhập chánh định 
(samadhi) 

thanh tịnh bôn 

: ka dag 
nguyên 


thật trạng của hiện 


pháp tánh 


hữu 
thể trạng tự nhiên, : 

Èvc rang bzhIn 
cô hữu 


buông xả với 


thư giãn với hiện diện| lhug pa hiện diện tỉnh 


tiễn bộ theo con 
đường, làm (cái 
8Ì) 


thành con đường 
tiễn bộ trong sự bogs dbyung 
thực hành 


tình trạng tự nhiên 





140 | SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 


ye shes (Jnana) 
còn có nghĩa là trí 
huệ, nên đông 


`. ` nghĩa với “trí huệ 
tỉnh giác nguyên sơ 


nguyên sơ” (Xem 
thêm Những Chữ 
Vàng, trang 15S- 

156) 


tỉnh giác nguyên _. : 
Số d2: DA T1P paI ye trí huệ nguyên 
sơ của hiện diện Na _ 
: shes sơ về tánh giác 
thanh tịnh 


trí huệ nguyên sơ 
về số lượng, tức 
tỉnh giác nguyên sơ  |ji snyed là trí huệ hiểu 
về số lượng yeshes biết tất cả sự vật 
trong cá thể của 


tỉnh giác 
tỉnh giác tức thời 


. _. rang bzhin 
tịnh quang tự nhiên 
“od gsal 


trạng thái, thể trạng 





THUẬT NGỮ NHỮNG TỪ KỸ THUẬT | 141 


trạng thái của hòa 
nhập 


trạng thái tự nhiên 
š : trân trụi, hiển 
trân truông rjen ne ba mã . 
lộ trân trụi 
tương tục của tỉnh 
n shes rgyun 
giác 


tự giải thoát qua chú mem 
„.Ạ gcer grol 
ÿ trần trụi 
tự nhiên, nguyên 

nyug ma 
thủy, đích thật PG 


tự-toàn thiện tự nhiên | lhun grub 


mm hình tướng 
xuât hiện snang ba Nụ 
xuât hiện 


Yoga Bốn Nguyên 


tự giải thoát ngay 
. - shar grol 
khi sanh khởi 





CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM 
(TIẾNG TẠNG) 


= 4 %ST 
I7 an nšx9nrRx 
)32sa)'ajấ%xrŸ2rì»r92] 
—9%>- 

Jã¡2»p3*+/vvy 2#] nzếh nẶT 

—cc¬.2o—— 
JẰ3B^^aie=a^ Š â 3=] 
Išfa3i^sga^3⁄4ắ£ san ŠiănNn)| 
lến 133207 Ä2r2a>)>3:s 2m] 
IŸtyaqwsäb) tan sô 
aaa= 2“inraa'Šz\3ìa a†2an va) 
te) #may[rx4m | 
IÄ:aäpansaaiz»xsIna sÑaga] 
J8=33 š ñraƒann3jsyz)a2:axai ấn | 


I5wsÄŸaxaä»g 3= 3=] 
JA=3n£ \2vÌ2y Z\ an nà~ Z=] 
Ja2a#sŸnamrayaÑx»ìc>yaÌs | 
I53š=aamsŸxga 3Ÿ] 
lạ29^š¬~e=3» 4q aq¬tềw 
I2yxz\Ý": ăx:'38'2=243ey 2a] 
I5*†^+4»~3533ãÑaanăxà) 
lồ9*2E2532='n*'2v==Iq23S nạ] 
l2» šnmÿsaxe a3) 
IŠ»»a=8=nmaraä5%aasyaa] 
1T SE»\=32;2ì» = ay2asâh) 
n3 Xaxn 3 s:ð ašn¡ 
Iìax+3»aw j<ä£aan4ìsian 
IÌ%:2Š3;zJs\n\2esis)x3ì3'3 393) 
1513\na sổ£ zSayaïg ÄnpaầnàđnaiŠn 
IA=a33s3:1335:<ốnn'4ð] 


I=+Ä3zeas6syäN s3) 
ItŠ"*Yax sa Ề = a¬= syx sim) 
tần» 35s Šm 8 na] 

lộn TP I Tình 7s. 
I3» 25sŠsy38 ni 
Inàn Eh jẽỊ \Ä ĐT n2 ng 
3=z)Sx'šinwi>x ăm ¬=šm 
Ja 3ä =2 n "n9 K83] 
le iàn a= F co 3ä] 
Ja 3š: g)235xaxa8 3e >z) 
Ja=Š3'2\amAay a=s\2R2aRa àm] 
I252yase=3aRtsìtsy si 
Inaaa=ai=syzrNynzisayăna| 
J2)22)samrởA ta) su 
FẦnyasxamðxÄEmg 3yZ'2t) an) 
f>“>Yy3maayaìm3y'2))9vsroš4] 


=¬= 


lAsRas 433 9g 
Iliar2=nx=Rm3všnsiea xạn SG 
¡n5 Sì5 i82» pva [22 3] 
I=2Ä8'3n;==:eza3 IS] 
I4 Š2r93⁄)sy 105 srấn 
sa 5=n3as+Ä*3:ở 3à] 
#32 =ersiasvzrsi] 
te ầx Xi tờ) >3 13møt SbÏ' 
Iazazxaa - sa si se) 
†3i=z)istmhồ»tm2iSng}xa 3ì 
Iasaax ¬® a® TT IN EST SIỊ 
Iš=Š»\s3:9nrgesvA'em ga 
Ia>y2ïn ấm sì #rax28nag| 
NẦNanesl/aaryxtSans anaaRzel 
Isanrds thể: 22 22x30 
1225299123 5a gà mẽävii 


Jaaz'^srệP£ 2 a=sa3 xã sa] 
tạ ng 1. 
Invaq=a=aaarŠevễt2 or 
In van = 7. ñm) 
I£5:3=r S= nề m2: ra] 
tần ¬ồy4ac:3ošX nạai-RseI 
I32v22mx3 Xepezy 3). na a3 2=] 
Iq==aa*r+Sfaraäxnnsìmnael 
IEỀ'22)+3713'23Z y2))215 =' 8=] | 
I* âm.” ` 
J3 SA 2022411 
tŠT Sa BS T ni P9 ng 
Iy3ym "Š5 3ìa=+'#3† BỘ mác 3I 
Iì* nh = vộ nắm: s¬x+w ¬“1 
I2 săn m5 mái 21203233. 
I2» 'zŸmvä ăšqœ 2x n3] 


ịamrazm»ya5zri=:23y2a y3] 
3 '3j£smÉm =2) am n2 m | 
"mẽ == 133” 
dc, r2Z1>3'Z1>\22a\s3' zïì5Syàn| 
#\ TIỀN: za\'&» Am ¬šx¬'a^J] 
lề s22 sa9==3 âAI. 
Ia=352rašs3 zzvn Šày l5 3 “ỉ 
lì23»27sa=xãn an 
l*Yã 1 1 m1'm1:a săn A ¬m' nà ^I 
Iamrsìiea2¬=arð1— 
PB ràzn:z:Älzm 31] 
5n“ c^S =2 AC ¬ "àm 
panavasy Sai ng) sốn sI 
I=#Anr3<s)ätmkt thề Sìn 2S) 
lề>\ãa am 3= 3a S\ 
lameinargasa ae)» sỳT 


b3 š=sma fầna šmz=s2 3a) 
t3? mÑ¬=š»näaì “net 
ta j. aasvÖ _a Sam 
3 21=2) na) 3 c¬e âm »ìx3>v ) 
Iã» ng an œ=' = TH N1 
Iạ=e »= Ki SE #1) = 
nÄ= S=A= ¬ mỊ sả ah *ê 
a3 am Ma san 6 *reR| 
y3 ma; >>>?) `. „ 
Jaysšxe)ey sạn) 3 ở ==] 
I5 2em ốm söẩn nà aaayRộà 
nà ă+¬ xem aÑ+33 SỜ 
narsyŠn Sa geas 35 8n 
8n quà *v 3>) A $nurea: [3m 
24 3Zzr2asramxa l3anna>+aaviinra\ 
J2Z2Z)21212ZaarsìmvauRlinsyviei 


IễnY2e=zršN na qx<= 3 
IaSvy nai nỆN ĐI T2" 
IàšmŸzy#r>yny nÈ3mr 3ì m1 
tìngpr 3 zröIesx =4. 
Ia>'2emtẬ5aa=sslsexsm 
tš*y35 s== 3¬s=a ¬=] 
làm» “rÐNn=Ä nÐ'23| 
_ I>ì» 3 2aR3'3rsasa¬s) 
lặm 22\*+2ã2<=2)aäet~12»32)4ee| 
na q=eaàxÄm “sen 
JÃz233 na ð)Äsr3»; ==ản 1] 
ì25 =)2236]7)steZ.nlsyarÝ 3 neI 
33  =a=ag=ee c3\' 5231 
JS*+33'<=:23=23^uý=s'2zias†| 
my 2Ì s35 mm ša ¬'2=\ 
x23 \ , CS \ aìNaR: ¬a¬^¬' l 


te a > Spa ¬x=mrsR at 
làaaXxSvÐn Ã\a ai se] 
i325737i2232i2š=ayšnaaa 
Ia»2/3z3¬8xzwvm ầm na) 
——<->— 
\24z6a'2ÏÃ an nŠZ: man 2: a'ẩ} 
1Ÿ3+2=:Ÿ^zm1 am n3 s\ng 2s) 
IŸ5: m3 2= lãi) s^2 ai). >y sài 
Iitarasaz)p32)323=a3) axei 
I3 "mpm^¬=3S) am SN) 
IS) ma ắzaÄ 3y nhì 
n 28 ) `. = nỊ 
ky 8=: Ön a siộn quấn 
[WTE SSISIR CS sf†stoviih) 
In sm Tan | ”== 34] 
15:ã: gần 'a 3=: a Ÿ3' 8m nìnre) 


non an 
IA=33% Zrềms'zvrn2 ng sy z3] 
3e ==:Šz Z'ìza\Ä 23a] 
I2 mävrse= am se" 
l3z>r33x 4a na Š=z32:a đắm 
InỒ53Š8'99seinse33esanl 
là rä#' 33» e=n:2)<a:Ÿ 5y sìN 
I3» s33 ám Ra 3n 
IŠ3/ÄšgÑ<=:2\2)3s3' tr] 
Irở 22m tà sạc mam aaa2=] 
IỲ2: 2m 2m*yãa\ 2= Äzay:2 3) 
#322ns= 3<4sv:3z<e ma s38] 
J>= 2Ñ: Ä#;3rana n2) c6 2 VN] 
TC. o 
zra^än2)a:e=a)as3] 
)n 3 at) may 32:2» =3 v3] 


Jêm Am. aya= s3) rằm] 
IlẰ¬3z= 222 ¬= z3 nŠ s2) | 
Iš2) 2z 2= 8238 'am!2xaraarsis | 
` 
® `— ¬ 
Jã'2'3\ 5: aaz zÏÄ! a3 =>\ zvv)A] 
kh \ "-.< l À NT” € , 
I° mm. SE H UÊN D, SA TỦ 
1s» 8 aq1ra2x'aaeangravŸ) 
JA=ez 13mm xì) 2] 
Mñlrm3n:2ì2»m: 32A saaI 
An 3y nã am đarvaasoÑn 
I3 26103 nổ 5Ì gym sàng| 
-3*r»>2y2'3322mnryaRt53aanl 
In 3*22ï2813):22)2Ñ 2N "4pin 
\Š*yna»'34:3='s im no¬as3i 
tr araï2an 8 o3 rap asal 
Lềt s7 bì xu cay aay meara ah 


J3 2P s£nÄ lễ g cv xnBAI 
II 3RVanv F2 VD: sa | 
19E nàn diều "u34: Sì~ ¬awn 1 
pnŠ=> ¬ 9805} f1z\` Su 2 3ì 
j sử: n''ẳa Sh SG <*yn9^I 
mg. sìm 22:5 nền 
Ì ii? Tyn2I 3 R8 ni) 
E 4o k>64001A/S303a) 
Jnaqar> 7 cố. Mơ 
8# #8 côn ràa te a` 
33 ¬ 353 tà lệ ==rmzamnAmS¬I 
D19) 55598 n em 
lệ ii sàn sàa'*Ê£ j1, ằ ;2n 
In 2i =2 may tì=ásy "3 2 252ìn AI 
là Duy BBih :a3mzs»vàs3aI 


) TA 
1292m3 šmn am 23] 


à: 


133:352Iantr'na>vz\ rà3'a2)r0 2 45g) 
lấmn3)22:s”a2a-s: 3x nền can 
tìn2a'2a'4a'ns2Ä j2 eyrus 
123% 212)25)061x): 2) ng3g)2243)/2132/ 331 
33323 *zmz2>a am 2\ƒax'2xðx| 
I233'aa= m2 a:š ^ 
122=>` 2 =:s =8 'Šìu'aRzđa, 
}355)'sz'3/aR'2i2a'rs3ny3ja2rayal 
11a aa=am' aR z4 =a¬,šam 


——C x2 = 
xã z3 xa Xa am 
nà¬ ` _ Tế 


TA TÊN SAU CN T9 9) LG. TỊ J°\, 
. sgợZ neiSDei =sea. Đai 
am sàn Si 3:3 a¬ KD è 
12a: zỶ—t' 3) 2n a2 2à gì: 
#\'ÄÄša¬: ðn  Zzñgy 
ta nÑ la dế ty 8 Ÿa =3 


} 


v17 


SzzEaasa'asamsv sa 
SASa8Ñmnyng mm 
22v 2a 3Ÿ 33: ay 2`: saz về: Ý 
Š¬:8: 2 =2 am 
32R\83ZX my sa 3= SĐ)) 
¬———C_©—— 


CÁC ĐẦU SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN 
THIỆN TRI THỨC 


. Những Khai Thị Từ Đức Liên Hoa Sanh về Con Đường Đại 
Toàn Thiện- Pađmasambhava - 1998 

._ Irí Huệ Và Đại BI— Dalai Lama Thứ14 - 1998 

. Một Tia Sắm Chớp Sáng Trong Đêm Tối — Dalai Lama Thứ 
14 - 1999 

Kho Tàng Tâm Của Các Bậc Giác Ngộ — Dilgo Khyenfse - 
1999 


5. Đại Toàn Thiện Tự Nhiên — Khenpo Nyoshu] - 1999 


6. Con Đường Đến Tự Do Vô Thượng — Dalai Lama Thứ14 - 
1990 


. Con Đường Kim Cương Thừa về Sự Tịnh Hóa — Lana 
Yeshe - 1999 

. Cuộc Đời Siêu Việt Của 16 Vị Tổ Karmapa Tây Tạng — 
Karma Thinley - 1999 

. Mật Thừa Tây Tạng — 7song Khapa và Dalai Lama Thứ14 - 
1999 

10.Những Yoga Tây Tạng về Giác Mộng Và Giấc Ngủ — 
Tenzin Wangyal Rinpoche - 2000 

11.Những Giáo Huấn Của Gampopa — Lama Yeshe Gyamtso và 
Evans Weniz -2000 


12.Tu Hành Tâm Linh Liên Hệ Với Trung Âm — Tujku Pema 
Wangyal - 2000 


13.Năng Lực Chữa Lành Của Tâm — Tlku Thondup - 2000 

14.Phật Tâm — Longchen Rabjam - 2000 

15.MIlarepa — Lobsang P.Lhalungpa - 2000 

16.Con Đường Căn Bản Đến Giác Ngộ — Chôgyam Trungpa — 
2007 


17.Tử Thư Tây Tạng — Chöøyam Trungpa và Francesca 
tFremarmile - 2001 


18.Nghệ Thuật Đề Sống Trọn Vẹn Ý Nghĩa Cuộc Đời — 4kong 
Tulku Rinpoche - 2001 

19.Đại Ấn — Karmapa Thứ Chín Wangchug Dorje - 2001 

2.Sông Lửa Sông Nước — T4¡//efsu Unno — 2001 

21. Vài Chú Giải Về Thiền Đốn Ngộ — Nguyên Giác Phan Tấn 
Hải — 2001 

22.Một Kho Tàng Các Giáo Huấn Siêu Việt - 7. H. Orgyen 
Kusum Lingpa-2002 

23. Bát Nhã Tâm Kinh Thiền Giải - ĐươngĐạo - 2002 

24.Những Chữ Vàng — Garab Dor7e — 2002 


25. Bức Thư Bồ Tát Long Thọ Gởi Cho Vua Gautamiputra — 
Sakya Trizin - 2002 

26.Yoga Giấc Mộng Và Sự Thực Hành Ánh Sáng Tự Nhiên — 
Namkhai Norbu - 2002 

27. Tịnh Độ Tư Tưởng Luận — Các đại sư Tịnh Độ Trung Hoa - 
2002 

28Uống Dòng Suối Núi — Milarepa - 2002 

29 .Đức Đạt Lai Lạt Ma Nói về Chúa Jesus — Da Lama 


Thứ14 - 2003 

30.Mười Tư Tưởng Pháp Hoa Trong Đời Sống Hàng Ngày — 
Đương Đạo - 2003 

ðL. Tánh Giác Lộ Toàn Thân — Karma Chagmé -2003 

39.Chánh Pháp Nhãn Tạng — Thiên sư ĐạoNguyên - 2003 

38. Sống Trong Tham Thiền Chu Kỳ Ngày Và Đêm—Nzmkhai 
Norbu-2003 

34. Thực Tại Thiền - ĐươngĐạo - 2003 

J5.Sáu Yoga Của Naropa — Garma C.C. Chang và Giemn H. 
Mullin-2003 


36 Xã Hội Giác Ngộ — Chôgyam Trungpa - 2003 

ở/. Đánh Thức Trí Thông Minh — Kzisnamurii - 2004 

38. Viên Ngọc Như Ý — Diigo Khyemise - 2004 

39.Chú Giải về Pˆhowa — Chagdud Khadro - 2004 

40.Những Lối Vào Thực Tại Tối Hậu —- Duđjom Lingpa - 2004 

41.Ngữ Lục Bồ Đề Đạt Ma — Nguyên Hảo dịch - 2004 

42.Yên Tĩnh Và Trong Sáng — Lama Mipham - 2004 

43. Thấy Thăng Nhất Tâm — Thiên sư Nhật Bản Bạt Đội (1327- 
1367) -2005 

44.Thiền Tập — Cư sĩ Nguyên Giác biên dịch - 2005 

45. Sự Nhảy Múa Ảo Diệu — Thinley Norbu - 2005 

46. Kinh Duy Ma Cật Chú Giải — Đại sự Tăng Triệu - 2007 

4/.Đại Toàn Thiện — những giáo lý Đại Toản Thiện giảng ở 
lây phương — Dalai Lama Thứ 14 - 2007 


49.Sự Tu Hành Kalachakra — Gienn H.Mullin - 2009 

49 .Lòng Rộng Mở, Tâm Trong Sáng — 7wbfen Chôdron — 2009 

50.ĐI Vào Kim Cương Thừa — 7mley Norbu — 2009 

ð1.Những Giáo Lý Thiết Yếu Của Đại Thừa—-Daiai Lama 
Thứ14-2010 

52. Ngồi không —.Jonh Daido Loori — 2010 

53. Hành Trình Vô Trụ Xứ - Chõgyam Trumpa — 2011 


ðI. Thực Hành Con Đường Bồ Tát Qua Kinh Duy Ma Cật — 
Đương Đạo — 20T] 


5ð. Tự Giải Thoát Qua Thấy Với Tánh Giác Trần Trụi — 
Padmasambhava — 2012 

%6. Tràng Ngọc Giải Thoát - G4NPOPA - 2013 

ðï.Những Điểm Thiết Yếu Của Đại Ấn: Nhìn Thăng Tâm - 
Khenchen Thrangu Ringpoche — 2014 

58. Vòng Hoa Báu Bốn Pháp - Một Dẫn Nhập Vào Đại Toàn 
Thiện — Longchen Rabjampa — 2014 

59. Bạn Là Đôi Mắt Của Thế Giới — Longchenpa — 2015 

G0.Thực Hành Kinh Kim Cương Bát Nhã — ĐươngĐạo — 2015 

61.Đi Vào Kinh Hoa Nghiêm — Nguyễn Thể Đăng — 2015 

62. Kinh Viên Giác Lược Giảng — ĐươngĐạo — 2015 

63. Kinh Lăng Nghiêm Hành Giải — Đương Đạo — 2016 

61. Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh Giảng Giải - Đương Đạo — 
2016 

G5. Hiện Quán Trang Nghiêm Luận — Phát Di Lặc — Thrangu 
Rinpoche — 2016 


G6. EInsteinn Và Đức Phật - Những Lời Nói Tương Tự — Điền 
tập: Thomas J.MeFarlane — 2016 

6ï.Gương Thiền — Tây Sơn Đại Sự — Thị Giới — 2016 

68 Kinh Nhập Lăng Già — Dịch và Giảng Đương Đạo - 2016 

69.Đạo Phật Và Đời Sống — Nguyễn Thế Đăng — 2017 

0.Những Kho Tàng Từ Đỉnh Cây Tùng Xù — 
Padmasambhava — 2017 

71.Con Người Toàn Diện Và Tự Do — Nguyễn Thế Đăng — 
2017 


72. Tìm Thấy Nhàn Nhã Và Thong Dong Trong An Vui — 
Longchenpa — 2017 


3.Những Bài Ca chứng ngộ của tông phái thực hành — 
Khenchen Tsultriưm ŒGyamtfso Rinpoche - 2018 

74.Nguồn Tối Thượng - Chögyal Namkhai Norbu - 2018 

1Ð. Đại Toàn Thiện: Khám Phá Tánh Giác — Dalai Lama - 2018 

76.Lâm Tế Ngữ Lục — Ban Dịch Thuật Thiện Tri Thức - 2018 

7ï. Đời Sống Hoan Hỷ - Nguyễn Thế Đăng — 2018 

8 Trái Tìm Đại Toàn Thiện — Duđ7øm Lingpa — 2019 

9 Phật Pháp Bỏ Túi — Chogyam Trungpa — 2019 

80.Ngay Tại Đây - Nuden Dor7e - 2019 


